PHẬT HỌC PHỔTHÔNG 
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 
KHOÁ THỨ 4: DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT THỪA PHẬT GIÁO 


Lời Chỉ Dẫn Tổng Quát 
(Cho Trọn Khóa Thứ Tư) 


Năm bài giảng về "Ngũ đình tâm quán". 
Ba bài giảng về "Lục độ" hay "Sáu phép Ba La Mật". 
Hai bài giảng về "Tứ vô lượng tâm" và "Ngũ minh". 


Trong 10 bài ấy, trừ bài Ngũ minh là bài giảng có tánh cách khái quát về những sự hiếu biết cần thiết 
mà một Phật tử chân chính cần phải trau dồi và thực hànhđể làm lợi cho Đạo và nhân quần xã hội; 
còn 9 bài giảng trước đều nói về các phép tu. 


Các phép tu này sẽ được giảng giải rõ ràng ở các bài sau. Nhưng ngay bây giờ để quí vị có một ý niệm 
tống quát về trọn khóa thứ tư, chúng tôi xin trình bày sơ lược hai phần chính yếu của nó. Đó là những 
bài nói về Ngũ đình tâm quán và Lục độ hay Sáu phép Ba la mật. 


1. Ngũ đình tâm quán là năm phương pháp quán tưởng để dừng vong tâm. Vọng tâm là căn bệnh 
chính làm cho con người phiền não khổ đau. Nó thúc đẩy người ta chạy theo ngu dục, nó che lương tri, 
làm cho cái tâm, vốn là sáng suốt trở nên tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đâu 
là tà, đâu là hay, đâu là dở. 


Muốn sự nhận định được sáng suốt, muốn cho lòng ta đừng đuổi theo ngũ dục mà phải phiền não khổ 
đau, ta phải tìm phương pháp chặn đứng vọng tâm là quán tưởng. Quán là dùng trí huệ quán sát, 
phân tích hay suy nghiệm đế tìm ra sự thật. Có năm phép quán để chặn đứng vọng tâm, để đối trị 


năm chứng bệnh chính của tâm hồn chúng ta, là: 


PHẬT HỌC PHỔTHÔNG 


Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 


KHOÁ THỨ 4: DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT THỪA PHẬT GIÁO 


Lời Chỉ Dẫn Tổng Quát 

(Cho Trọn Khóa Thứ Tư) 

Năm bài giảng về "Ngũ đình tâm quán". 

Ba bài giảng về "Lục độ" hay "Sáu phép Ba La Mật'. 

Hai bài giảng về "Tứ vô lượng tâm" và "Ngũ minh". 

Trong 10 bài ấy, trừ bài Ngũ minh là bài giẳng có tánh cách khái quát 


về những sự hiểu biết cần thiết mà một Phật tử chân chính cần phải 
trau đồi và thực hànhđể làm lợi cho Đạo và nhân quần xã hội; còn 9 


bài giảng trước đều nói về các phép tu. 


Các phép tu này sẽ được giảng giải rõ ràng ở các bài sau. Nhưng ngay 
bây giờ để quí vị có một ý niệm tổng quát về trọn khóa thứ tư, chúng 
tôi xin trình bày sơ lược hai phần chính yếu của nó. Đó là những bài 
nói về Ngũ đình tâm quán và Lục độ hay Sáu phép Ba la mật. 


1. Ngũ đình tâm quán là năm phương pháp quán tưởng để dừng vong 
tâm. Vọng tâm là căn bệnh chính làm cho con người phiền não khổ 
đau. Nó thúc đẩy người ta chạy theo ngu dục, nó che lương tri, làm 
cho cái tâm, vốn là sáng suốt trở nên tối tăm, không biết đâu là thật, 
đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà, đâu là hay, đâu là dở. 


Muốn sự nhận định được sáng suốt, muốn cho lòng ta đừng đuổi 
theo ngũ dục mà phải phiền não khổ 


đau, ta phải tìm phương pháp chặn đứng vọng tâm là quán tưởng. 
Quán là dùng trí huệ quán sát, phân tích hay suy nghiệm để tìm ra sự 
thật. Có năm phép quán để chặn đứng vọng tâm, để đối trị 


năm chứng bệnh chính của tâm hồn chúng ta, là: 


a) Quán Sổ tức: để đối trị bệnh tán loạn của tâm trí 
b) Quán bất tịnh: để đối trị lòng tham sắc dục 

c) Quán Từ bi: để đối trị lòng sân hận 

d) Quán Nhân duyên: để đối trị lòng sỉ mê 

đ) Quán Giới phân biệt: để đối trị chấp ngã 


Năm phép quán ấy gọi là "Ngũ đình tâm quán". Mỗi phép quán sẽ 
được trình bày rõ ràng cặn kẽ trong một bài giảng, theo thứ tự như 
đã trình bày ởtrên. Sở dĩ chúng tôi để bài Quán Sổ tức đứng đầu 
trong năm phép quán, vì muốnđi sâu vào các phép quán, trước tiên, 
phải biết quán là gì, quán như thế nào, và phải có một tâm trí định 
tĩnh, không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán Sổ 
tức. Khi quán Sổ tức đã thuần thục rồi, thì các thứ quán sau mới 
dễcó kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh: tham, 
sân, si, mạn. 


2. Lục độ hay Sáu phép Ba la mật: Sáu phép tu này để đối trị sáu món 
"tệ"thông thường, nhưng rất nguy hiểm, vì chúng đã làm cho chúng 
sinh nhiều kiếp sanh tử luân hồi, chịu không biết bao nhiêu điều 


thống khổ. Đó là: 


a) Tham lam bỏn sen; b) Sân hận; c) Sỉ mê; d) Biếng nhác, trễ nải; đ) 
Hủy phạm siới luật; e) Tán loạn. 


Để chúng sanh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của sáu món tệ này, đức 
Phật dạy sáu phép đối trị gọi là 


"Lục độ". Chữ "Độ" có nghĩa là cứuđộ hay vượt qua. Lục độ gồm có: 
a) Bố thí: để khỏi cái tệ tham lam bỏn sen 


b) Nhẫn nhục: để khỏi cái tệ nóng nảy, sân hận 

c) Trí huệ: để khỏi cái tội si mê 

d) Tinh tấn: để khỏi cái tệ biếng nhác, giải đãi 

đ) Trì giới: để khỏi cái tội hủy phạm giới luật 

e) Thiền định: để khỏi cái tệ tán loạn 

Vì dùng sáu phương pháp này để trừ sáu món tệ, nên kinh nói: "Dĩ 
lục độ,độ lục tệ". Bồ Tát theo sáu phương pháp này tu hành để vừa 


độ cho mình, vừađộ cho người, độ cho đến chỗ hoàn toàn cứu cánh, 
nên cũng gọi là "sáu phép Ba la mật". 


Lục độ, hay sáu phép ba la mật được trình bày trong tập sách này: 
Bài thứ sau, Bố thí và Trì giới 


Bài thứ bảy, Tinh tấn và Nhẫn nhục 
Bài thứ tám, Thiền định và trí huệ. 


Xét một cách tổng quát, thì dù là Ngũ đình tâm quán hay Lục độ, cái 
phần chính yếu của tập "Phật học Phổ thông", khóa thứ tư này, vẫn 
nhắm đối tượng là diệt trừ bốn món phiền não căn bản của con 
người là tham, sân, sỉ, mạn. Trừ được bốn món phiền não ấy, từ 
phần thô thiển cho đến phần sâu kín, từ nhành ngọn cho đến cội gốc, 
trừ bao giờ cho đến khi không thấy bóng dáng của chúng trong tâm 
ta nữa, thì khi ấy, con đường giải thoát tự nhiên lộ bày ra trước mắt 
chúng ta. 


Với hoài bão thiết tha ấy, chúng tôi biên soạn tập Phật học Phổ thông 
này, để trình bày với quý vị Phật tử và độc giả quý mến những phép 
tu mầu nhiệm để diệt trừ phiền não và tiến lên đường giải thoát. 


Bài Thứ 1 


Quán Sổ Tức 
A. Mở Đề 


Bất luận trong công việc gì, sự định tĩnh của tâm trí là một yếu tố 
chính yếuđể thành công. Nhất là công việc tu hành sự định tĩnh tâm 
thần lại càng quan trọng hơn nữa. Người tu hành mà tâm trí luôn 
luôn tán loạn học trước quên sau, học sau quên trước, tư tưởng thiếu 
tập trung, thì dù có khổ công tu tập, cũng khóđược kết quả khả quan, 
vì thế trong phần nhiều các tôn giáo, người ta thường có những phút 
"lắng lòng", tập trung tư tưởng vào bên trong để khám phá nội tâm 
và soi sáng lẽ đạo. Riêng về 


Đạo Phật thì có những phép quán và thiền định. Về thiền định., 
chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài nói về Lục độ ở phần sau tập sách 
này. Trong bài này và bốn bài nối tiếp sau đây chúng tôi sẽ đề cập 
đến phép quán. 


Phép quán đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là Sổ tức quán. Sở đĩ 
chúng tôiđể bài quán Sổ tức này đứng đàu trong năm phép quán, 
trước tiên, phải biết quán là gì, quán như thế nào, và phải có một 
tâm trí định tình không tán loạn. Muốnđược thế, trước tiên phải tập 
quán Sổ tức. Khi quán Sổ tức đã thuần phục rồi, thì các thứ quán sau 
mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh: 
tham, sân, sỉ mạn. 


B. Chánh Đề 


I. Định Nghĩa 


Quán Sổ tức là đếm hơi thở. Quán là tập trung tư tưởng để quan sát, 
phân tích hay suy nghiệm đến một vẫn đề. Sổ tức quán là tập trung 
tâm trí để hơi thởra vào của mình, mà mục đích là để đình chỉ 


tâm tán loạn. 
H. Vì Sao Phải Đình Chỉ tâm Tán Loạn 


Tâm trí chúng ta bị muôn việc ở đời chỉ phối, khi vui khi buồn, khi lo 
việc này, khi suy nghĩ chuyện khác, khi mừng khi giận, khi thương 
khi ghét, không bao giờ được định tĩnh. Dù cho ta có ngồi yên một 
chỗ, khoanh tay lại, tâm trí chúng ta cũng không dừng nghỉ, mà vẫn 
sống với đời sống lăng xăng rộn ràng của nó. Bao nhiêu hình ảnh 
phức tạp như một cuốn phim hiện lên trên màn ảnh của trí óc; và 
mỗi hình ảnh như thế lại mang theo nó một cảm tưởng vui buồn 


thương ghét, cho nên khi ta ngồi yên, chỉ là để cho thân xác được yên 
nghỉ, chứ còn tinh thần thì vẫn hoạt động, có nhiều khi lại hoạt động 
nhiều hơn cả lúc làm việc. Hầu hết chúng ta đều khổ tâm, bực tức về 
sự hoạt động lỗi thời ấy của tâm trí chúng ta: Không muốn nhớ nữa 
mà vẫn cứ nhớ, không muốn thương nữa mà vẫn cứthương, không 
muốn giận nữa mà vẫn cứ giận. Làm chủ thể xác đã là khó, mà làm 
chủ tỉnh thần lại càng khó hơn. 


Nhất là trong thế giới máy móc, phức tạp ngày nay, một thế giới đầy 
màu sắc rộn ràng, âm thanh chát chúa, hình ảnh kỳ dị một thế giới 
cuồng loạn trong ấy, trí óc không mạnh mẽ vững vàng thì rất dễ bị 
rối loạn. Vì thế, theo các bản thống kê của các nhà bác học, số người 
mắc bệnh điên mỗi ngày mỗi nhiều trong thế giới ngày nay. 


Riêng trong phạm vi nhỏ hẹp, chúng ta cũng nhận thấy có nhiều 
người học hành chẳng nhớ, gặp việc hay quên, niệm Phật không 
thành công, tham thiền quán tưởng chẳng kết quả, đều do sự tán 
loạn của tâm trí mà ra. 


Vậy, muốn học hành mau nhớ, gặp việc không quên, niệm Phật được 
nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng được thành tựu, điều cốt 
yếu là phải làm sao cho tâm trí được yên định. 


Vì sao tâm trí được yên định, thì dễ đạt được những kết quả như 
trên? Ta hãy lấy một thí dụ thông thường mà nhiều người đã kinh 
nghiệm: Khi ta học một bài thuộc lòng hay làm một bài toán vào lúc 
hoàng hôn hay giữa cảnh náo nhiệt, thì ta thấy vất vả khó khăn vô 
cùng, vì suốt ngày tâm ta đã mệt mỏi tính toán lăng xăng, phân tán 
theo trần cảnh. Trái lại, cũng một bài học đó, hay bài toán đó, mà 
trong buổi khuya thanh vắng, một mình một bóng với ngọn đèn, thì 
ta lại học bài rất mau thuộc, làm bài rất mau xong, tâm tánh ta hình 
như thông minh sáng suốt phi thường. Vì sao vậy? Vì buổi khuya mới 
thức dậy, tâm trí ta yên tịnh, chưa bị trần cảnh chỉ phối. 


Ta có thể làm một thí dụ thứ hai nữa để vấn đề càng thêm sáng tỏ: 
Một câyđèn dầu, mặc dù rất lớn ngọn, nhưng khi thắp lên bị gió từ 
phía đàn áp phải lung lay, leo lét khi mờ khi tổ, có nhiều khi gần 
muốn tắt. Một ngọn đèn như thếchỉ làm hao dầu rất nhiều, chứ 
không thể soi sáng được gì hết. Nhưng khi chúng ta lấy ống khói 
chụp lại, gió không đánh bạt được nữa, ngọn đèn đứng thẳng và tỏa 
ánh sáng khắp gần xa, chiếu phá được một vùng bóng tối trong đêm 
trường. 


Cũng như ngọn đèn bị gió bạt kia, tâm hành giả bị bát phong xuy 
động, thất tình lục dục chỉ phối, lục trần bủa vây làm cho tán loạn, 


không soi sáng được gì cả. Vậy hành giả, muốn cho tâm được minh 
mẫn thì phải đừng cho nó tán loạn, nghĩa là phải định tâm, định càng 
thâm thì tâm càng tỏ, như ngọn đèn càng đứng lặng, thì ánh sáng 
càng tỏa. Phật dạy: "Tâm có định mới phát sinh trí huệ,có trí huệ 


mới phá trự được vô minh để minh tâm kiến tánh". Sở đĩ, các 
vịThánh hiền được biết nhiều quá khứ vị 


lai và có nhiều điều thần diệu, đều do tâm đã định mà phát minh trí 
huệ sáng suốt, nên mới được như 


thế. Nên kinh chép: "Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biến", nghĩa là ngăn 
vọng tâm lạiđược một chỗ, thì không việc gì chẳng thành tựu. Hành 
giả muốn cho tâm mình hết tán loạn, được yên định, thì phải tu phép 
quán Sổ tức, một phép quán rất dễ thật hành và rất kiến hiệu, ai 
cũng có thể làm được. 


II. Những Điều Cần Biết Trước Khi Quán Sổ Tức 
Trước khi quán Sổ tức cần phải theo đúng những điều sau đây: 


1. Thức ăn: Phải ăn những thức ăn hợp với cơ thể của mình. Nếu ăn 
đồ nóng nẩy quá, thì thân thể sẽ 


bị bức rức, tâm sanh loạn động. Trái lại, nếu ăn những vật sanh lãnh, 
không tiêu hóa được, thì thân thể sẽ nặng nề, lừ đừ dễ sanh buồn 
ngủ. 


2. Đồ mặc: Phải ăn mặc cho hợp thời tiết. Khi trời nực, mặc đồ 
mồng, khi trời lạnh, mặc đồ ấm. Nếu trái lại thân thể mất sự điều 
hòa, quán lâu có hiệu quả. 


3. Chỗ ở: Phải ở chỗ thanh vắng, thì sự tu quán mới mau được thành 
công. Nếuở chỗ ồn ào, đối với người mới tu, không khỏi bị loạn 
động. 


4. Thời giờ tu: Nên lựa những giờ thanh vắng, như 10 giờ đêm, hay 4 
giờkhuya. Nếu ở thành thị thì lựa giờ nào gia đình ngủ hết, chung 
quanh bớt tiếngđộng. 


5. Tắm rửa: Thân thể phải thường tắm rửa sạch sẽ, để khỏi ngứa 
ngáy bứt rứt trong người. 


6. Cách thức ngồi: Phải ngồi kiết già (hai chân tréo xếp lại gọn, thúc 
vào bắp vế cho sát), hoặc ngồi bán già (chân mặt tréo lên chân trái 
hay chân trái tréo lên chân mặt, thúc sát vào vế cho gọn gàng). 


Cách ngồi này đầu tiên chưa quen, không sao khỏi bị tê chân (chỉ tê 
chân khi đang ngồi thôi); qua thời gian hết tê rồi thì đau mỏi cả hai 
chân. Khi hết đau mỗi, về sau ngồi bao lâu cũng được. 


7. Lưng: Lưng phải ngồi thẳng như vách tường, để cho các khớp 
xương sống ăn chịu đều nhau, như 


thế ngồi mới lâu được. Hành giả nên xem tấm vách tường kia, nhờ 
nó đứng thẳng, các viên gạch ăn chịu đồng đều, nên mới đứng lâu 
được, nếu hơi nghiêng, cố nhiên nó phải ngã. 


8. Hai tay: Hai cánh tay vòng xuôi xuống, hai Bàn tay để trên hai 
chân, tay mặc gác lên tay trái, cách thức như Phật ngồi (xem hình 
đức Trung Tôn ngồi trong mỗi chùa). 


9. Cổ và đầu. Cổ phải thẳng, đầu hơi ngã tới, hai mắt chỉ mở một 
phần tư (nếu mở mắt lớn thì tâm dễ 


bị loạn động, còn nhắm lại thì sanh hôn trầm). 
IV. Phương Pháp Sổ Tức 


Khi đã ngồi yên ổn đúng với như cách thức đã nói trên, hành giả bắt 
đầu đếm hơi thở. Trước khi đếm, phải thở ra hít vào chín mười hơi 
thật dài, để cho hơi thở điều hòa và những trược khí, uất kiết, nặng 
nề trong người đều tuông ra cả,và thay thế vào bằng những thanh 
khí mát mẻ, trong sạch của thiên nhiên. 


Khi thở ra, hành giả phải tưởng: "những điều phiền não: tham, sân, 
sỉ, các chất bẩn trược trong người đều bị hơi thở tống ra sạch hết, 
không còn một mảy may nào". Khi hít vào, hành giả nên tưởng: 


"Những chất nhẹ nhàng trong sạch sáng suốt của vũ trụ đều theo hơi 
thở thấm vào bủa khắp thân tâm". 


Khi đủ mười hơi rồi, hành giả bắt đầu thở đều đều, không dài không 
ngắn, không mau không chậm, phải thở nhẹ nhàng như hơi rùa thở. 
Nếu thở mau và dài thì tâm sanh loạn động, còn thở chậm và ngắn, 
thì tâm sanh hôn trầm, hoặc bị uất kiết, có khi lại sanh ra giải đãi, rồi 
tâm dong ruổi duyên theo ngoại cảnh. Nên phải thở cho nhẹ nhàng 
và đều đặn, không mau không chậm, thì trong người mới được thư 
thới khỏe khoắn. 


Từ đây mới bắt đầu đếm hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở có bốn 
cách nhưsau: 1. Đếm hơi lẻ. Nghĩa là thở hơi ra đếm một, thở hơi vô 


đếm hai, thở hơi ra đếm ba, thở hơi vô đếm bốn, đếm cho đến mười, 
không thêm không bớt, rồi bắt đầu đếm từ một cho đến mười lại. Cứ 
đếm đi đếm lại từ một đến mười, trong khoảng nửa giờ,một giờ hay 

hai giờ tùy ý. 


2. Đếm hơi chẵn. Nghĩa là thở vào rồi thở ra đếm một, thở vào rồi 
thở ra lần nữa đếm hai, cứ tuần tự 


như thế cho đến mười lại, mãi cho đến khi đi ngủ. 


Phương pháp đếm hơi chẵn này rất thông dụng, xưa nay người ta 
vẫn thường dùng, và đếm hơi thở ra dễ hơn, khỏi bịnh tồn khí (chứa 
hơi lại trong phổi). 


3. Đếm thuận: Nghĩa là đếm theo hai cách trên, cách nào cũng được, 
nhưng tuần tự từ một đến mười. 


4. Đếm nghịch: Nghĩa là cũng dùng hai cách đếm trên, nhưng đếm 
ngược từ mườiđến một. 


Bốn phương pháp này, tùy ý hành giả muốn dùng một phương pháp 
hay cả bốn phương pháp thay đổi cho nhau cũng được. Miễn sao 
thuận tiện cho mình và khỏi lộn, là thành công; nghĩa là đối trị được 
tâm tán loạn. 


V. Những Điều Lầm Lộn Thường Xảy Ra Trong Khi Đếm Hơi Thở 


Những điều lầm lộn mà hành giả thường mắc phải trong khi mới bắt 
đầu tu phép Sổ tức là: 1. Tăng: Nghĩa là thở ít mà đếm nhiều, đếm 
nhảy vọt, như ba liền đếm đến năm, hoặc mới năm liền nhảy lên 
đếm tám v.v... 


2. Giảm: Nghĩa là thở nhiều mà đếm ít, đếm thụt lùi, như đến bốn rồi 
lại đếm ba, hay bẩy rồi lại đếm sáu v.v... 

3. Vô ký: Nghĩa là không nhớ rõ mình đã đếm đến số mấy rồi. 

Mỗi khi lầm lộn như thế, phải bắt đầu đếm lại. Phải tập cho đến khi 
nào không còn mắc phải những lầm lộn nói trên, thì tâm trí mới 
được yên tịnh. 

C. Kết Luận: 

Quán Sổ tức là một phương pháp đối trị tâm tán loạn rất hiệu 


nghiệm và rất thông dụng trong các môn phái của Phật giáo, từ Tiểu 
Thừa cho đến Đại Thừa, từcác nước Á Châu đến Tây phương. Nhất là 


trong các giới Phật tử Nhật bản và Âu châu, pháp quán này rất được 
thịnh hành. Người tu hành áp dụng pháp quán này thì tâm hết tán 
loạn niệm Phật mau được "nhất tâm bất loạn" tham thiền quán tưởng 
mau được thành công. 


Không những kẻ tu hành, người thế gian cũng nên theo pháp quán 
này, thì thân thể sẽ được khỏe mạnh, tỉnh thần sẽ được yên tịnh thư 
thới, trí tuệ lại sáng suốt, học hành mau nhớ, suy tính, phán đoán 
công việc làm ăn được mau lẹ và phân minh. 


Nhưng trong mọi công việc gì cũng vậy, muốn thành công, tất phải 
kiên nhân bền chí. Phương pháp dù hay đẹp bao nhiêu mà thiếu 
chuyên tâm trì chí, thì cũng không đưa đến kết quả khả quan nào cả. 


Chúng ta hãy xem người lái đò chèo ngược nước kia, nếu chèo được 
năm bảy mái chèo lại buông tay ngồi nghỉ, thì không những chẳng đi 
tới được bến bờ đã định, mà còn thụt lùi còn rất xa nữa. Cổ nhân 
cũng dạy: "Giả sử có một thứ giống gì dễ trồng, mà một ngày nắng, 
mười ngày lạnh, thì giống đó cũng khó sinh". Vậy hành giả đừng nên 
thấy phép quán này dễmà khinh lờn, giãi đãi, tu một ngày nghỉ mười 
ngày, làm như thế tất nhiên không bao giờ được thành công. 


Ngoài sự chuyên cần, hành giả còn phải theo đúng lời chỉ dẫn trên 
này, áp dụngđúng phương pháp thì mới được kết quả mỹ mãn. 


Là Phật tử, phải thực hành pháp môn Sổ tức này để cho tâm trí hết 
tán loạn, trí huệ đễ phát sinh, vô minh chấm dứt và trở lại với bản 
tâm thanh tịnh của mình. 


Nói một cách thiết thực hơn nữa, nếu muốn tu các pháp quán trong 
"Ngũ đình tâm quán ", mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong những bài 
sau, trước tiên phải tập quán cho thuần thục phép Sổ tức này. Nếu 
quán này chưa thành công, nghĩa là tâm đang còn tán loạn, mà đã vội 
quán những pháp khác, như"Bất tịnh quán, Từ bi quán" v.v... thì 
chẳng khác chỉ xây lầu trên cát, thế nào cũng sẽ bị sụp đổ. 


Bài Thứ 2 

Quán Bất Tịnh 

A. Mở Đề 

Trong thế gian này, không có ai là không tham sống. Sự tham sống 


này vô cùng mãnh liệt, vì nó được di truyền, tiếp nối từ muôn vạn 
thế kỷ cho đến nay. Vì tham sống nên chúng sinh tìm hết mọi cách để 


được sống, để trau đồi thân mạng, và để di truyền sự sống. Vì tham 
sống nên người bất chấp cả sự 


bất công, phi lý và tàn nhẫn, xấu xa mà mình có thể phạm đến đối 
với những người và vật khác ởchung quanh. Vì tham sống, người ta 
đã không từ chối hiếp đáp, giành giật, cướp bóc, chém giết đồng loại, 
và có khi cả đến đồng bào thân thích nữa. Tóm lại, sựtham sống là 
một nguyên nhân chính của khổ đau, tán phá và chết chóc. 


Vả lại, càng tham sống bao nhiêu lại càng sợ chết bấy nhiêu. Mà đã 
sợ thì không bao giờ có thể vui được. 


Hơn nữa, có ai sợ chết mà thoát được chết đâu? Đã có sống thì tất 
phải có cái trái lại là chết. Chúng ta thấy đó, lòng tham sống đem lại 
cho ta biết bao hậu quả tai hại, buồn thẳm, xấu xa. 


Nhưng cuộc đời, thân mạng, thật có quý báu, thật có xứng đáng cho 
chúng ta tham lam, mến chuộng đến thế không. 


Để xét đoán đúng đắn giá trị của thân mạng, đức Phật dạy chúng ta 
thực hành một pháp quán. Pháp quán đó mệnh danh là "quán Bất 
tịnh". 


B. Chánh Đề 
I. Định nghĩa Quán Bất Tịnh 


"Bất tịnh" nghĩa là không sạch sẽ, trong lành. Quán Bất tịnh tức là 
quán sát một cách tỷ mỉ, cùng tột thân con người để nhận thấy rõ 
rằng nó là không trong sạch, như hầu hết con người đời đều lầm 
tưởng. 


H. Quán Bất Tịnh Như Thế Nào 


Trong bài thứ bảy của tập Phật học Phổ thông khóa III, chúng ta đã 
được biết sơ qua về pháp quán Bất tịnh như thế nào rồi. Nhưng trong 
bài đó, chúng ta chỉmới biết một phần của pháp quán Bất tịnh mà 
thôi, nghĩa là hành giả, muốn thấy thân xác là Bất tịnh như thế nào, 
thì vào "thi lâm" (rừng bỏ xác người chết) để quán sát. Nhưng cái 
quán sát như thế, cũng chỉ mới biết một phần của cái thân Bất tịnh 
này mà thôi. Hơn nữa, cái phần ấy cũng không phải là phần quan 
trọng, vì nó thuộc về giai đoạn sau khi chết. Nhất là đối với hạng 
người có quan niệm: "chết là hết", thì "quán thây ma" như thếchưa 
phải là phương thuốc mầu nhiệm để họ nhàm chán cái thể xác của 
mình và của người khác. Muốn cho họ nhàm chán, ghê tởm cái thể 


xác thì phải chỉ cho họ thấy tận mắt cái "Bất tịnh" của nó, từ khi nó 
bắt đầu thành hình cho đến khi nó bị hủy hoại, từ trong cho đến 
ngoài, từ thể cho đến tướng. Để sự 


quán sát được rốt ráo, hành giả phải ra làm năm phần, tuần tự như 
sau: Quán chủng tử bất tịnh 


Quán trụ xứ bất tịnh 

Quán tự tướng bất tịnh 

Quán tự thể bất tịnh 

Quán chung cánh bất tịnh 

Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt giải rõ năm phần quán trên 


1. Quán chủng tử bất tịnh: Chủng tử là một hột giống, là yếu tố hay 
nguyên nhân để phát sinh. Sự vật nào cũng có nguyên nhân của nó. 
Thân ta vật hữu vi dinhiên cũng phải có chủng tử của nó. 


Chủng tử của thân mạng gồm có hai phần: Phần tinh thần và phần 
vật chất. Phần tỉnh thần này cũng gọi là phần thức. Thức này là nơi 
dung chứa tất cả nghiệp nhân lành, đữ của thân, khẩu, ý trong quá 
khứ; vì thế nên cũng gọi là tạng thức (tạng hay tàng nghĩa là nơi 
chứa nhóm). Khi con người chết cái tạng thức ấy vẫn còn, và theo 
nghiệp lực thiện, ác của nó mà dẫn sanh ở các loài, hoặc trầm luân, 
hoặc giải thoát. Nó là chủ nhân ông của kiếp sống, là sanh lực của 
loài hữu tình Cái tạng thức hay thần thức này lẽ dĩ nhiên là không 
bao giờ trong sạch cả,vì nó là kết tỉnh của những nghiệp nhân phiền 
não: tham, sân, si. Hễ tham, sân, si... là nhiễm ô, là Bất tịnh. 


Đã Bất tịnh thì tất phải tìm bạn Bất tịnh mà kết giao (đồng thanh 
tương ứng,đồng khí tương cầu). 


Thần thức nầy, để thể hiện một đời sống khác, đã gá vào, hòa mình 
vào một chất Bất tịnh. Chất ấy tức là cái điểm hòa hiệp của tinh cha, 
huyết mẹ. Nói cách khác rõ ràng hơn, tức là cái thai mới kết tụ 


vậy. Mà tỉnh huyết là gì? Chính là hai chất hôi tanh ở trong con 
người. Sự Bất tịnh của nó, tưởng không cần nói, ai ai cũng đã rõ. 


Xem thế thì đủ biết cái chủng tử, cái điểm khởi đầu của một thân 
mạng con người, từ tỉnh thần cho đến vật chất, đều là nhiễm ô Bất 
tịnh cả, không có gìđáng để tự hào và quí chuộng. 


Trong khi quán, hành giả phải vận dụng, tập trung ý lực để tưởng 
tượng một cách rỏ ràng, như thấy trước tất cả sự Bất tịnh của chủng 
tử, để mà nhàm chán thân người, đẹp lòng tham luyến. 


2. Quán trụ xứ bất tịnh: Trụ xứ là chỗ ở. Như chúng ta đã thấy ở 
đoạn trên, chủng tử, cái thai hay con người mới cấu thành là một 
khối hôi tanh, thì nơi ởcủa nó cũng không sạch. Kẻ xấu xa, dơ bẩn thì 
tìm hoàn cảnh xấu xa, dơ bẩn mà sống,đó là một lẽ thường, không có 
gì là khó hiểu. Nói một cách rõ ràng hơn, chỗ ở của cái thai mà chúng 
tôi muốn nói đây, tức là cái bào thai. Gái bào thai, không nói, ai cũng 
biết là một cái bọc chứa đầy máu nhớt hôi tanh, dơ bẩn. Cái bào thai 
nằm lẫn lộn và lớn dần trong cái bọc bé nhỏ dơ bẩn ấy, như trong 
một cái ngục tối. Nhưng trong ngục, dù sao cũng còn có khoảng trống 
để xê dịch, còn có cửa thông hơi để ánh sáng và không khí lọt vào. 
Chứ trong bào thai thì cái thai phải nằm co rút lại, đẫm mình trong 
những chất nước, máu và nhớt vô cùng tanh hôi, và không có được 
một chút không khí hay ánh sáng mặt trời lọt vào. Gái thai phải sống 
trong hoàn cảnh ấy không phải chỉ một ngày, một tuần hay một 
tháng mà phải đến chín tháng mười ngày mới thoát ra được. Không 
trách gì, khi mới ra chào đời, nó đã khóc thét lên... Cụ Ôn Như Hầu 
Nguyễn Gia Thiều thì bảo nó... 


"Khóc vì nỗi thiết tha sự thế", 


"Ai bày trò bãi bể nương dâu". 


Nhưng theo chỗ chúng tôi nghĩ, nó khóc vì thiết tha cho sự thế vô 
thường thì chỉ một phần, mà khóc vì tủi cực, khóc để phản đối sự 
giam cầm quá lâu lắc quá tàn nhẫn, quá thiếu vệ sinh, quá mất "nhân 
phẩm" thì đến mười! 


Vậy quán trụ xứ Bất tịnh có nghĩa là vận dụng toàn lực ý niệm để 
nhận chân một cách rõ ràng như 


thấy trước mắt cái dơ bẩn, cái bất tịnh của bào thai là chỗ ởchủng 
tử, hầu dẹp lòng rạo rực ham muốn tham đắm sắc thân người. 


3. Quán tự tướng bất tịnh: Sau khi đã thoát bào thai mà ra chào đời 
bằng những tiếng khóc, đứa bé bắt đầu sống một đời sống riêng biệt, 
có đầy đủ giác quan đểtiếp xúc với ngoại cảnh, có đủ bộ phận cần 
thiết để điều hòa cuộc sống thể xác của mình. Những giác quan bên 
ngoài và bộ phận bên trong ấy, thường bài tiết những chất dơ bẩn, 
hôi hám; do đó, ta biết rằng cái thân này không trong sạch. 


Vậy quán tự tướng không sạch sẽ, mà mỗi người đều có thể nhận 


thấy được, khi nhìn qua cái hình tướng bên ngoài của xác thân... 


Trong mỗi thân xác, ngoài những lỗ chân lông thường bài tiết những 
mồ hôi là những thứ nước gần giống như nước tiểu, còn có chín lỗ 
nữa, mỗi ngày cũng tiết ra nhiều chất nhơ nhớp, hôi hám, gớm ghiếc. 
Chín lỗ ấy là: đường đại, đường tiểu, miệng, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và 
hai con mắt. Chín lỗ này chẳng khác gì chín "cái cống", lớn có, nhỏ có 
để tải những thứ nhơ nhớp trong ngoài ra. Nói một cách không quá 
đáng, thì chín lỗ cống này còn dơ hơn cả những lỗ cống ta thường 
thấy ở các đô thị nữa. 


Thật thế, một lỗ cống dơ nhất cũng chỉ chứa đựng những thứ như 
nước tiểu, phần đờm, mũi, dãi, ghèn, nhưng ít ra những thứ ấy cũng 
còn pha trộn và chảy theo với nước lã; chứ chín lỗ trong người chúng 
ta, chỈ bài tiết rặt những thứ nguyên chất nói trên, mà không pha 
trộn với nước lã như ở các lỗ 


cống. 


Đấy là mới nói khi thân xác đang còn mạnh khỏe, cường tráng; chứ 
khi đau ốm, già nua thân xác không tự làm chủ được nữa, thì những 
lỗ ấy tự động xuất phát, hay tự do để cho các thứ dơ bẩn trong 
người chảy ra, thì lại càng ghê ghớm hơn nữa. Những lúc ấy thì 
những "nguyên chất" nói trên lại càng hôi hám, ung độc không khí 
một cách gay gắt, khó thở hơn nữa. 


Những điều chúng tôi nói trên đây không phải là quá đáng. Nếu bình 
tâm mà xét, chúng ta sẽ thấy thân của mỗi chúng ta thật đáng ghê 
tởm. Nhưng ít khi chúng ta thừa nhận như thế, vì từ lâu đời lâu kiếp, 
với tánh mê chấp, với tâm tham đắm, nhãn quang của chúng ta như 
có một bức màn nhung lụa phủ ngang, nên chúng ta trông cái gì cũng 
thấy đẹp. Và cho đến khi bức màn ấy đã bị xé toang rồi, sự 


thật xấu xa, dù có bày ra lộ liễu trước mắt, chúng ta cũng bàng 
hoàng, không cho là thật. Vì thế cho nên hành giả muốn thành công 
và nhàm chán cái thân này, phải quán tưởng nhiều lần, từ ngày này 
sang ngày khác, cho đến khi nào nhận thấy một cách rõ ràng thân 
này quả thật là bất tịnh mới thôi. 


4. Quán tự thể bất tịnh. Như chúng ta đã thấy chín lỗ cống trong 
người, mỗi ngày bài tiết không biết bao là thứ nhơ nhớp. Vậy chắc 
chắn bên trong thân xác, những chất liệu cấu kết nên thể xác chúng 
ta, cũng không trong sạch được. Vậy quán tự thể bất tịnh là quán sát 
cái thể chất của thân người, để 


nhận thấy nó bất tịnh như thế nào. 

Thể chất của con người đại khái gồm có ba chất: 

Chất cứng: như xương, tóc, lông, móng tay v.v... 

Chất lỏng: như máu, nước miếng, nước mắt v.v... 

Chất sệt: (không cứng mà cũng không lỏng) như mỡ, óc, tỦy v.v... 


Trong các chất ấy, dù cứng, hay lỏng cũng chẳng có thứ nào là trong 
sạch. 


Về chất cứng, như tóc chẳng hạn, là một vật mỹ quan để chưng diện 
trên đầu. Thế thường ai cũng quý nó. Nhưng nếu không săn sóc nó 
một cách chu đáo, không sửa soạn nó một cách công phu, nghĩa là 
không trâm cài, lượt giắt, không chải chuốt, gội rửa, xức ướp nước 
hoa, mà để bê tha cho nó tự do quét bụi, tự do đầm sương dãi nắng, 
tự do rối nùi lại để làm ổ chứng cho trứng chí sinh nở, thì dù cho 
không xua đuổi, người ta cũng chạy dài, không dám lại gần. Đó là 
chưa nói khi nó bị đốt cháy hay rời da đầu, rơi vào thức ăn hay vào 
trong miệng, thì thật là nguy hiểm vô cùng. Tóc là thứ ở nơi cao quý 
của người mà còn bất tịnh như vậy, thì những thứ khác như ruột, 
gan v.v... lại còn bất tịnh biết chừng nào? 


Về chất lỏng, thì nước miếng là sạch nhất, vì nó được ở trong miệng 
là nơi hằng ngày được lau chùi súc rửa nhiều nhất. Thế mà lúc ra 
khỏi miệng, dù là của kẻkhác hay của chính mình, rủi bị dính vào 
mặt, vào áo, thì ta liền có những cửchỉ tổ rõ sự nhờm gớm ngay. 


Về chất sệt, thì não là phần quan trọng và được ở trong đầu óc là nơi 
cao quý nhất. Nhưng thử tưởng tượng, khi chúng ta đi xe hơi chẳng 
hạn, rủi bị tai nạn, người ngồi bên cạnh ta bị bể đầu, não trắng như 
đậu hủ tung tóe vào mặt mày chúng ta, thì chắc chắn những người 
thiếu bình tĩnh sẽ chết giấc vì ghê tổm. 


Chỉ đơn cử một vài ví dụ trên, cũng đủ thấy rõ được cái bất tịnh 
nhiều nữa, và chắc chắn một số quý vị độc giả sẽ nhờm gớm mà 
không đọc tiếp nữa. 


5. Quán chung cánh bất tịnh: Chung cánh ở đây là muốn nói cái giai 
đoạn hưhoại của thân người sau khi trút hơi thở cuối cùng. Vậy quán 
chung cánh bất tịnh nghĩa là cái bất tịnh của thân người sau khi chết. 


Đây là thời kỳ chung kết của mấy mươi năm sinh trưởng của thân 


thể. Trong kinh đức Phật đã bảo: Thân người do tứ đại giả hiệp mà 
thành, như thế dĩ nhiên khi chết, xác con người phải trả về cho tứ 


đại. Trước hết, là hơi thở về với phong đại. Kế là hơi ấm trở về với 
hỏa đại. Tiếp theo là chất lỏng trong người trở về với thủy đại, và 
cuối cùng chất cứng và sệt như thịt xương... hóa dẫn theo địa đại. 


Nhất là hai thứ sau này, trong thời kỳ mềm hư, tan rã thì thếgian này 
không còn thứ gì nhơ nhớp, hôi hám, ghê tởm hơn nữa. Dù cho xác 
chết trước kia là người thân mến nhất đời, nhưng để năm bảy ngày 
chưa kịp tẩn liệm, chôn cất thì ta vẫn ghê tởm, không thể đến gần 
bên cạnh mà không bịt mũi. 


Sự thật tàn nhẫn này được phơi bày nhan nhản khắp nơi trong 
những giai đoạn chiến tranh. Nói một cách tổng quát từ kẻ sang đến 
người hèn, từ kể giàu đến người nghèo, từ kẻ già đến người trẻ, từ 
kể 


đẹp đến người xấu, ai ai đến giai đoạn chung cánh này, cũng chỈ có 
một mùi giống nhau: mùi hôi; một chất như nhau: chất thúi. Cái bất 
tịnh của con người trong giai đoạn kết thúc này đã rõ rành rành, 
tưởng không cần giãi bày thêm nữa. Vả lại, trong bài thứ bảy của tập 
Phật học Phổ thông khóa thứ ba, cũng đã nói một cách tường tận đến 
cái bất tịnh của thân người trong giai đoạn này rồi. Nếu quý độc giả 
nào không nhớ, xin hãy đọc lạiđoạn ấy. 


Tóm lại, qua năm giai đoạn quán bất tịnh này: chủng tỬ, trụ xứ, tự 
thể và chung cánh, chúng ta đã có một quan niệm rõ ràng, chân xác 
về cái bất tịnh của thân người. Cả một thời gian đằng đẳng, từ lúc 
đầu thai đến khi bị vùi xuống đất, quả thật thân người không tìm 
thấy một tí gì thơm sạch. Dầu có tài hùng biện đếnđâu, cũng không ai 
có thể ngụy biện cho cái thân bất tịnh trở thành thanh tịnhđược. 


II. Mục Đích Và Lợi Ích Của Quán Bất Tịnh 


Có người hỏi: Tại sao trong khi cuộc đời đã xấu xa, đau khổ, đức 
Phật lại còn vạch thêm cho người ta thấy cái dơ bẩn nhớp nhúa của 
thân người làm gì? Tại sao không cho người đời có cái ảo ảnh rằng 
thân người là đẹp đẽ, trong sạch đểcó thể được an ủi và quên lãng 
một phần nào cái xấu xa của kiếp người, mà lại làm cho đời thêm 
chán chường, tuyệt vọng khi nhận rõ cái thân bất tịnh của mình? 
Trước tiên, chúng ta phải nhận định dứt khoát rằng: Đạo Phật là 


"Đạo như thật", đạo của chân lý. Đức Phật không muốn lừa phỉnh 
chúng sinh, lấy xấu xa làm tốt, lấy đở làm hay, hoặc trái lại. 


Thứ đến, chúng ta đừng bao giờ quên rằng: chính cái vọng tưởng 
rằng thân người là thơm sạch, đẹp đẽ đã gây tai hại lớn cho người 
đời. Vì lầm tưởng thân người có giá trị quý báu, nên đối với chính 
thân mình thì người ta nâng niu, cưng dưỡng, tìm hiểu mọi cách, 
không từ một hành vi xấu xa nào để nuôi dưỡng phụng sự nó; đối 
với thân người khác giống thì say mê, đắm đuối, tìm mọi cách để 
chinh phục, làm của riêng của mình. Vì sự đánh lầm giá trị, tham 
đắm sắc thân giả dối ấy mà cuộcđời chung cũng như cuộc đời riêng, 
đã xấu xa lại càng thêm xấu xa, đã đen tối lại càng thêm đen tối. 


Lại nữa, khi đã đánh lầm giá trị lấy xấu làm đẹp, lấy đở làm hay, lấy 
thúi làm thơm, thì tất nhiên cái đẹp cái hay, cái thơm chân thật sẽ bị 
bỏ rơi, không còn được biết và dùng đến. Loài người đã vì tham đắm 
cái xác thân nhỏ hẹp, xấu xa, ngắn ngủi, mà bỏ mất cái tâm rộng lớn 
đẹp đế trường tồn. 


Vậy đức Phật khi đã xé tan cái màn ảo ảnh bao bọc xác thân và làm 
lộ nguyên hình cái xác thân bất tịnh là nhắm mục đích hướng tầm 
mắt và sự hoạt động của kẻtu hành vào cái giá trị chân thật đẹp đếẽ, 
rộng lớn và trường tồn hơn. 


Nhưng chúng ta cũng đừng nên kết luận một cách sai lầm rằng: cái 
thân này đã là bất tịnh, thối tha, thì hãy diệt ngay nó đi, như năm 
chục vị Tỳ kheo đã làm, sau khi nghe Phật thuyết pháp về cái thân 
bất tịnh. Làm như vậy là đã xét đoán một cách nông nổi, máy móc! 
Đừng khinh trong túi đất dơ không có ngọc, chớ cho trong bể nước 
mặn không có vàng. Chớ nên tưởng rằng trong thân bất tịnh này 
không có Phật tánh ở đâu xa. Đức Phật thường dạy: Mỗi chúng sinh 
đều có Phật tánh. Trong kinh Lăng nghiêm, Ngài lại phát minh Phật 
tánh "bất sinh diệt" trong cái sinh diệt. Phật tánh hay tánh bất sinh 
diệt là căn bản tỉnh thần của ta đó. Nó thì vô hình nhưng không mất, 
lẫn lộn trong "bất tịnh" mà thường vẫn thanh tịnh. 


Biết lợi dụng cái thân bất tịnh, vô thường này, mà tìm ra cái "tịnh" 
cái "thường", ấy chính là bổn ý của đức Phật khi dạy pháp quán 
tưởng này. 


C. Kết Luận 


Chân tâm con người vẫn là tâm thanh tịnh; nó nằm sẵn trong xác 
thân bất tịnh của mỗi chúng sinh. 


Nhưng vì con người đời bị phiền não, tham, sân, sỉ lôi cuốn, phỉnh 
gạt nên say mê quay cuồng đeo đuổi theo ngũ trần, lục dục, mà 
không thấyđược bản tâm thanh tịnh. 


Muốn chặn đứng sự tham đắm quay cuồng ấy, đức Phật dạy phải 
quán bất tịnh. 


Vậy quán bất tịnh có mục đích: 


Đối trị lòng tham sắc dục, chứ không phải để chán đời, tự hủy diệt 
mình. 


Dứt trừ vọng niệm và giác ngộ Phật tánh, để tiến mạnh trên đường 
giải thoát cho mình và cho người. 


Nhưng, vàng không tự nhiên nằm sẵn trong tủ, ngọc chẳng phải nằm 
khơi trên đất. Phật tánh cũng vậy: Nó không tự hiến cho ta khi ta an 
nhiên ngồi đợi. Vậy kẻ tu hành muốn thành tựu phép quán này để 
giác ngộ Phật tánh, cần phải gia công tu luyện, và nhất là phải trau 
giồi ba đức tánh sau đây: Sáng suốt (trí huệ): Đừng để cho dục vọng 
làm mờ mắt, lấy giả làm chân, lấy xấu làm đẹp. Đừng hời hợt nhìn 
bên ngoài, mà phải sâu sắc nhìn hẳn vào bên trong. 


Thành thật: Thấy thơm thì nói thơm, thấy thối thì nói thối, đừng tự 
ái, đừng thiên vị, chỉ một mực tôn thờ sự thật, dù sự ấy làm cho ta 
đau lòng, buồn tủi. 


Kiên nhẫn: Phải bền tâm, trì chí, đừng thấy khó mà ngã lòng; đừng 
thấy đường dài mà lùi bước. Ở đời không có công việc gì tốt đẹp mà 
chẳng gặp khó khăn. Một nửa sự thành công là do ở kiên nhẫn. Nếu 
chúng ta có đủ ba đức tánh nói trên, nhất định ta sẽ thành tựu tốt 
đẹp, trong pháp quán bất tịnh này. 


Bài Thứ 3 
Quán Từ Bi 
A. Mở Đề 


Trong các nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình và cho người, tánh 
nóng giận là một nguyên nhân lớn, chẳng kém gì lòng tham lam và 
tánh ngu sỉ. Từ vô thủy đến nay sự xây dựng của loài Ngài lớn lao vô 
kể; nhưng sự phá hoại vì lòng giận dữcủa họ, cũng lớn lao vô cùng. 
Loài người xây rồi phá, phá rồi xây không ngừng, chẳng khác gì 
những đứa trẻ xây nhà trên cát, xây xong rồi đạp đi, để rồi xây lại. 
Và nguyên nhân của sự phá hoại ấy là lòng nóng giận. Có những sự 


nóng giận nho nhỏ trong nhà giữa vợ chồng làm đổ vỡ chén bát; có 
những sự nóng giận giữa anh em làm u đầu sưng trán; có những sự 


nóng giận giữa bạn bè làm đoạn tuyệt đườngđi lối về; có những sự 
nóng giận giữa tình địch, hay đồng nghiệp kinh doanh cần phải 
thanh toán bằng lưỡi dao, mũi súng hay lọ át xít; có những sự nóng 
giận lớn lao hơn, giữa nước này với nước khác, màu da này với màu 
da nọ, chủ nghĩa này với chủ nghĩa kia, mà kết liễu là những thây ma 
nằm ngổn ngang trên bãi chiến trường, những kẻ tật nguyền trong 
các bệnh viện, và những chiếc khăn tang trên đầu các cô nhỉ quả 
phụ... 


Tất cả những tai họa trên đều do sân hận mà ra. Sân hận nằm sẵn 
trong lòng mỗi người, như những ngọn lửa âm Ï cháy, như những 
ngòi thuốc súng sẵn sàng bùng nổbất luận lúc nào. Lửa gặp lửa, 
thuốc súng gặp thuốc súng, không nói, chẳng ai cũng biết tai hại do 
chúng gây ra lớn lao như thế nào! 


B. Chánh Đề 


I. Định Nghĩa 


Thông thường, người ta có quan niệm sai lầm rằng: Từ bỉ là bi lụy, 
mềm yếu, than khóc, tiêu cực... 


Người ta tưởng rằng hễ đã từ bi, thì ai muốn làm thế nào mình cũng 
chịu, sống trong hoàn cảnh thế 


nào mình cũng theo, thiếu tỉnh thần tiến thủ... Tóm lại, từ bi theo 
nghĩa thông thường là than khóc và nhu nhược. 


Những thật ra, từ bi theo Đạo Phật có nghĩa khác xa. Phật dạy: "Từ 
năng dữ nhất thiết chúng sinh chỉ lạc; Bi năng bạt nhất thiết chúng 
sinh chi khổ".Nghĩa là Từ cho vui tất cả chúng sinh; Bi là diệt trừ cái 
khổ cho tất cả mọi loài. Diệt khổ và cho vui đó là tất cả nguyện vọng 
và hành động lợi tha, cứu đời của người có lòng từ bi. Thế nên, từ bi 
không phải là thụ động, là trốn đời hay nhu nhược. Gái khổ và cái 
vui nói ở đây không chỉ là khổ và vui vật chất mà còn cả khổ và vui 
tỉnh thần. 


Hết khổ và được vui tức là khía cạnh của cuộc đời, nhưng không thể 
rời bỏnhau được. Khi được vui một phần nào, tức là đã bớt khổ một 
phần nào, ấy là trong Từ có Bi; và trái lại, khi bớt khổ một phần nào, 
tức là đã được vui một phần ấy như thế là trong Bi có Từ. Cũng như 
một đứa bé đang khổ sở vì đi lạc đường, bỗng có ai chỉ đường cho 
nó, nó liền vui mừng và hết khổ. 


Vậy từ bi là một lòng thương rộng lớn vô biên, nó xui khiến người ta 


vận dụng tất cả khả năng, tâm tư, phương tiện để làm cho mọi 
người, mọi vật thoát khỏiđược vui. 


II. So Sánh Từ bi Với Bác Ái 


Bác ái là tình thương yêu rộng lớn. Như thế thì bác ái và từ bi đều có 
một tánh chất giống nhau ở chỗ 


rộng hẹp, sâu cạn mà thôi. Có người cho rằng bác ái rộng hơn từ bi. 
Cho như thế là vì chưa hiểu rõ hai chữ Từ bi. Như trên đã định 
nghĩa: Từ là cho vui tất cả chúng sinh; Bi là diệt trừ mọi nỗi khổ cho 
tất cả 


mọi loài. Chúng ta đã biết Phật dùng hai chữ chúng sinh là để chỉ cho 
tất cả mọi sinh vật. Vậy Từ là cho vui tất cả mọi sinh vật, chứ không 
phải riêng cho loài người. Tất cả mọi vật có sự sống đều được chung 
hưởng tình thương ấy. Còn Bi là diệt trừ mọi nỗi khổ cho chúng sinh. 
Chúng ta nên để ý là trong câu định nghĩa chữ Hán, các kinh dùng 
chữ "bạt" nghĩa là nhổ tận gốc rễ. Vâng, nhổ tận gốc rễ của cái khổ 
chứ không phải chỉ thoa dịu cái quả khổ trong hiện tại, mà đểmặc 
cho cái nhân gây ra khổ mãi về 


sau. Người có lòng Bi là vừa thoa dịu vết thương đau khổ trong hiện 
tại và vừa chữa cho khỏi nguyên nhân hay gây ra đau khổ, như 
người làm vườn, không phải chỉ phác cho sạch cỏ trên mặt đất, mà 
cònđào sâu xuống dưới, nhổ cho hết gốc rễ của cỏ nữa. 


Như thế thì Từ bi, về phương diện không gian, bao gồm tất cả mọi 
loài, còn vềphương diện thời gian, bao gồm tất cả quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Còn bác ái thì chỉ chú trọng nhiều về loài người mà ít 
để 


ý đến sinh vật; và chỉ lo cứu khổ, cho vui trong hiện tại mà ít nghĩ 
đến cái quả trong tương lai. 

Nói một cách khác, Từ bi là gồm hết nghĩa bác ái ở trong ,còn bác ái 
thì chẳng trùm được lý Từ bi. 

II. Từ Bi Cứu khổ Và Cho Vui Như Thế Nào 

Trong khi so sánh Từ bi với Bác ái, chúng tôi đã nói, về phương diện 
không gian, Từ bi bao gồm tất cả 


mọi loài. Thật thế, tình thương của Đạo Phật vô cùng rộng lớn. Phật 
dạy không được sát sinh người mà cả muôn loài vật nữa. Người Phật 


tử chân chính, triệt để tuân theo lời Phật dạy, không những không 
giết hại sinh vật để ăn, mà cũng không giết hại sinh vật trong các 
cuộc săn bắn hay câu cá đểmua vui. 


Ngày xưa, các vị Tỳ kheo trước khi uống nước ao hồ, phải dùng mọt 
cái lọc để lọc nước, như thế vừa hợp vệ sinh, vưà tránh khỏi sát sinh 
những sanh vật nhỏ ở trong nước. Mỗi khi vào cầu, những người tu 
hành phải gõ xuống đất ba tiếng,để cho những sinh vật dưới cầu biết 
mà tránh trước. Những cử chỉ 


ấy mặc dù nhỏnhặt, nhưng đã thể hiện được một cách chân thành 
lòng từ bi của người Phật tửchân chính. Chính nhờ lòng từ bi ấy mà 
cuộc đời bớt tàn khốc, chiến trường được thu hẹp, người và vật 
không còn sát hại nhau, mà trái lại còn xem nhau như anh em. 


Những nếu chỉ cho vui và diệt khổ trong hiện tiền mà không nghĩ 
đến cho vui và diệt khổ trong tương lai thì cũng chưa gọi là Từ bi. 
Bởi thế, cần phải gây nhân vui và diệt nhân khổ. Nhân vui và nhân 
khổ ở 


đâu mà có? Trong kinh thường dạy: Khổ do nghiệp, nghiệp do hoặc. 
Hoặc tức là phiền não. Phiền não đều ởtrong tâm mỗi chúng ta. Tâm 
là nguồn gốc của mọi hành động, của mọi kết quả. Vậy thì quả khổ 


hay vui chỉ do tâm cả. Tâm chúng sinh đầy rẫy phiền não tật xấu, 
dung chứa vô số hạt giống cay chua, đắng độc. Dĩ nhiên, những mầm 
mống ấy sẽ trổra những quả khổ gian lao. Bởi thế, Đạo Phật rất chú 
trọng vấn đề tu tâm, dưỡng tánh cho chính mình và người. 


Muốn cứu khổ cho thật tình, chẳng những lo cứu khổ quả, mà còn 
pahÏ trừ nhân khổ cho sớm. Thế mới đúng như định nghĩa đã nói ở 
trên về chữ BI (Bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ). Chẳng hạn, muốn 
một người nào khỏi bị cái khổ tù đày, lao lý, bắt bớ, hành hạ, ta phải 
dạy họ đừng tham lam, trộm cướp và cần thiết phải biết bố thí, quý 
trọng của cải của người. Muốn cho người nào khỏi khổ vì sựchia rẽ, 
sát hại, thù hẳn, ta phải dạy cho họ đừng sân mà cần phải biết nhu 
hòa, nhẫn nhục. Muốn cho người nào khỏi khổ vì sự ngu sỉ cám dỗ, 
bóc lột, khinh hèn, ta phải dạy cho họ được sáng suốt, giác ngộ cảnh 
đời. Khi họ hiểu rồi, tất nhiên không bảo họ tránh khỏi, họ vẫn 
tránh. 


Muốn cho sự nghiệp lợi tha này được hoàn toàn, người tu hạnh Từ bi 
còn có bổn phận phải chỉ bảo cho người chung quanh những phương 
pháp tu hành cho có hiệu quả, như niệm Phật, tham thiền chẳng hạn, 
để cho tâm địa của họ được tăng trưởng công đức lành. 


IV. Phương Pháp Quán Từ Bi 


Trong các đoạn trên, chúng ta đã phân tách ý nghĩa và tác dụng của 

từbi.Chúng ta đã thấy được giá trị tốt đẹp và lớn lao của từ bi. Đến 

đây chúng ta hãy đề cập đến vấn đề: "làm thế nào để huấn tập được 
lòng từbi". 


Một trong những phương pháp hiệu nghiệm để huấn tập được lòng 
từ bi là "quán từ bi". Quán Từ bi có ba từng bậc thấp cao, tùy theo 
căn cơ của ba hạng tu hành: 


1. Chúng sinh duyên từ: Pháp quán này thường dành cho hạng tu 
Tiểu Thừa thực hành. 


Chúng sinh duyên từ, nghĩa là lòng từ bi do quán sát cảnh khổ của 
chúng sinh mà phát khởi. 


Chúng sinh tức là muốn nói đến những hạng còn đang say mê, chìm 
đắm trong bểkhổ sanh tử, còn đang trói mình trong vòng phiền não 
nhiễm ô. Chẳng hạn nhưloài địa ngục bị hành phạt đủ điều, ngạ 


quỷ bị đói rách bức bách, súc sanh bị cảnh dao thớt hành hình, A tu 
la đấu tranh, chém giết. Đến như 


chúng sinh ở cõi trời tuy vui thú, nhưng vẫn còn bị ngũ suy tướng 
hiện, luân hồi, đọa lạc như thường. 


Mà vẫn hơn hết là loài người, cũng chịu không biết bao nhiêu là cảnh 
khổ, từ vật chất đến tinh thần, từ cá nhân đến đoàn thể. Nhất là đối 
luật vô thường: sanh, già, bệnh, chết, chưa ai thoát khổi được. 


Đã không thoát được mà lại còn vô tình đi gây chuốc thêm lấy khổ, 
lắm khi cứ quên mất cái tuổi già, mỗi ngày mỗi chồng chất, thật 
đáng thương hại! 


Vậy, đứng trước những cảnh khổ của chúng sinh, người Phật tử phải 
làm như thếnào? Phải phát lòng từ bi! Nhưng làm sao cho lòng từ bi 
ấy được phát? 


Đức Phật có dạy chúng ta phải quán sát tất cả chúng sinh trong lục 
đạo, mười phương đều như bà con thân thuộc. 


Đây là phương pháp đầu tiên để hòa hợp với mọi chúng sinh. Dùng 
cảm tình mà tập quán Từ bi. Trước kia, chúng ta có thói quen là cái 
øì ngoài "ta" thì ít khi quan tâm đến. Giờ đây, quán từ bi tức là chúng 


ta đã phá bỏ cái vồỏích kỷ hẹp hòi ấy mà giác ngộ và nhận định rằng: 
Thế giới của loài người chúng ta đang ở đây, tỷ như một cái nhà lớn, 
nơi sum họp và đoàn kết của đại gia đình. Vẫn biết rằng nhân loại 
khác nhau về màu da, chủng tộc; những cái khác đó chẳng qua là 
khác về bề ngoài, chứ đã là người thì ai ai cũng có một thân hình 
xương thịt như nhau cũng đồng sợ 


khổ ưa vui, biết xấu biết tốt v.v... Vì thế đối với người lớn tuổi, ta 
phải kính trọng như ông bà cha mẹ; người ngang hàng hay tuổi xấp 
xỉ, xem như anh chị em ruột thị; người nhỏtuổi hơn nữa xem như 
con cái cháu chắt... 


Rộng ra một tầng nữa, đối với chúng sinh trong năm loại, chúng ta 
hãy xem như những thành phần của đại gia đình là chú, bác, cô, dì... 
Vẫn biết rằng vềhình thức, loài người khác với loài khác, và nhiều 
khi ta không gặp mặt nữa, nhưng xét cho cùng, đã là chúng sinh, thì 
tất nhiên đồng chung một nguồn sống, và đã có sống thì tất nhiên 
đều ham sống sợ chết, đều biết cảm nỗi vui sướng và khổ đau. Gần 
với chúng ta nhất mà chúng ta có thể thấy, gặp và nhờ cậy được là 
loài súc sinh. Tuy chúng không biết nói như chúng ta, nhưng nếu 
chúng ta đốiđãi tử tế, chúng cũng biết thương mến và trung thành 
với ta. Tuy không có học thức, chúng vẫn biết nghe lời ta và giúp đỡ 
ta trong nhiều công việc nặng nề.Chẳng qua vì nghiệp nặng, nên đời 
này chúng làm súc vật, nhưng biết đâu đời trước, chúng không phải 
là anh em của ta? Và sau này, biết đâu chúng lại không sẽ là bà con 
quyến thuộc của ta? 


Phương pháp tu tập của Tiểu Thừa này tuy chưa phá được ngã chấp, 
những cũngđã mở rộng được phạm vi hẹp hòi của cái ngã nhỏ và thể 
nhập vào cái ngã to hơn là đại gia đình; rồi từ cái ngã to tình cảm ấy, 
sẽ chuyển dần sang giai đoạn lý trí cao siêu hơn, bằng phép quán 
"Pháp duyên từ” sau đây. 


2. Pháp duyên từ: Pháp duyên từ là lòng từ bi do duyên "Pháp tánh" 
mà phát khởi. Đây là pháp quán dành cho các bậc Trung thừa. 


Hành giả trong khi tu pháp môn này, quán sát thấy tất cả chúng sinh, 
cùng mình đều đồng một "pháp giới tánh", nên chúng sinh đau khổ là 
mìnhđau khổ; vì vậy hành giả khởi lòng từ bi cứu khổ ban vui cho tất 
cả chúng sinh. Đến địa vị này, các Ngài không còn phân biệt là nam 
hay nữ, không còn quan niệm mình khác với người, không nghĩ rằng 
đó là bà con quyến thuộc, chỉ thấy mình cùng người đồng một "pháp 
giới tánh" mà thôi. Bồ Tát đã nhận chúng sinh và mình đồng một bản 
thể, nên khi cứu khổ, không cần biết đó là ai, và khi làm, không chấp 


mình đã làm. Chúng sinh có khổ thì Bồ Tát có Bi. Sự 


thông cảm tựnhiên ấy như tình thiêng liêng giữa mẹ và con, hễ có 
cảm là có ứng, như tánh sốt sắng của vị y sĩ có lương tâm nhà nghề, 
hễ thấy bệnh thì liền trị. Với ý nghĩa này, trong kinh Trung A Hàm có 
tỷ dụ: Trước một nạn nhân bị trúng tên độc ấy ra lập tức. Ông không 
cần phải hỏi người ấy tên gì, ở đâu, con ai, cũng không cần coi cây 
tên ấy làm bằng gì, ai bắn v.v... 


Sự cứu khổ cho chúng sinh, đối với các vị Bồ Tát đã chứng được 
"pháp duyên từ" này cũng như thế, chỉ nhằm mục đích làm sao cho 
kẻ khác hết khổ được vui mà thôi. 


3. Vô duyên từ: Trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ nên học qua hai 
hạng từbi trên mà thôi, là: Lòng từ bi do duyên mình với chúng sinh 
khổ sở mà phát ra, hay do duyên mình và chúng sinh đồng một thể 
tánh mà phát khởi. Còn loại từ bi thứ ba tức là "Vô duyên từ" là một 
loại cao siêu đặc biệt của Đại Thừa, chúng ta chưa đủ căn cơ, trình 
độ tu tập. Tuy nhiên, để có một ý niệm đầy đủ vềlòng từ bi, chúng ta 
cũng nên biết qua về loại này. 


Vô duyên từ là lòng từ bi không có tâm năng duyên và cảnh bị duyên, 
không còn dụng công, không còn quan sát, đối đãi giữa mình với 
người, mình và vật nhưhai thứ từ bi trước. Lòng từ bi này xứng theo 
thể tánh chân tâm mà tự khởi ra bao la, trùm khắp, không thiên lệch 
một nơi nào. Cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp cả gần xa, 
không phân biệt thấp cao, không chú ý một nơi nào, chiếu soi tất cả 
một cách vô tư và không dụng công. 


V. Lợi Ích Của Pháp Quán Từ Bi 


Có người lo rằng nếu ai cũng từ bi thì sẽ trở thành nhu nhược, dân 
tộc sẽ yếu hèn, và sự tham tàn bóc lột sẽ lừng lây v.v... 


Lo như thế là quá lo xa mà thành ra không thực tế. Từ xưa đến nay, 
loài người không phải khổ sở vì quá từ bi, xã hội không phải yếu 
hèn, đảo điên vì tình tương quá rộng lớn. Trái lại, sự đau khổ của cá 
nhân cũng như của đoàn thể, một phần rất lớn là do lòng người còn 
độc ác. Một nhận xét không ai có thể chối cãiđược là một xã hội càng 
văn minh thì lòng ác độc càng bớt, tình thương càng tăng thêm, hay 
ngược lại, tình thương càng tăng, hay ác độc càng giảm, thì xã hội 
càng văn minh, hạnh phúc. 


Hãy khoan lo sợ từ bi làm cho con người mềm yếu, mà chỉ nên lo sợ, 
nếu sự thù hẳn, độc ác không giảm, thì loài người chắc chắn sẽ 


bitiêu diệt. 


Khái lược theo kinh Tăng Nhất A Hàm thì quán Từ bi sẽ được những 
lợi ích nhưsau: a) Khi thức hay ngủ đều được an vui 


b) Hiện tại được nhiều người thương 
c) Sống trong đời không bị tai nạn trộm cướp 


Nhưng thực hành pháp quán từ bi, không phải chỉ để cho chúng ta 
cầu những quảbáo lợi ích riêng cho mình, và có bấy nhiêu đó. Mục 
đích chúng ta tu là cốt làm sao chúng ta và mọi chúng sinh trong lục 
đạo đều khỏi khổ được vui. Lẽ tất nhiên, trong khi tu chúng ta sẽ: 
Trừ được lòng sân hận độc ác 


Dẹp được ngã chấp hẹp hòi 
Đoàn kết được với mọi người 


Đời sống cá nhân và đoàn thể nhờ thế được vui vẻ, có ý nghĩa 


C. Kết Luận 


Từ bi là một phương thuốc trị tâm sân hận. Sân hận là đầu mối sát 
hại ghê ghớm, là cái chìa khóa của tất cả kho tội lỗi. Trừ được nó tức 
là trừ được chết chóc, và dập tắt được cái ngòi biến loạn. Bao nhiêu 
súng đạn và nhất là bom nguyên tửsẽ trở thành vô dụng. Trong nhân 
loại, không còn ai là thu địch, không còn có giai cấp bóc lột, đấu 
tranh. Ai cũng là người đáng thương, đáng giúp đỡ. Giữa người và 
người, giữa người và vật sẽ có một sự liên lạc, đoàn kết mật thiết. 
Con người sẽ vô cùng sung sướng khi thấy xung quanh mình đều là 
bà con quyến thuộc, bốn biển đều là anh em và cùng chan hòa trong 
Phật tánh. 


Bài Thứ 4 

Quán Nhân Duyên 

A. Mở Đề 

Người đời, vì không hiểu dự vật trong vũ trụ này từ đâu mà có, cho 
nên sanh ra nhiều quan niệm sai lầm. Có người nghĩ rằng vũ trụ do 

tự nhiên sanh. Có người lại nghĩ vũ trụ do một vị thần toàn trí, toàn 


năng tạo ra v.V... 


Theo Đạo Phật thì vũ trụ là vô thủy, nghĩa là không có điểm khởi 


đầu, và mọi sự mọi vật trong vũ trụ 


không thể đứng riêng một mình mà có được; trái lại, phải nương nhờ 
nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ 
vật hữu hình cho đến vô hình, đều không ngoài nhân duyên mà có. Vì 
thế, trong kinh Phật thường nói: "Chư pháp tùng duyên". 


Sự hiện hữu của loài hữu hình, hay nói riêng của loài người, cũng 
không ngoài công lệ ấy được.Muốn hiểu rõ một cách tường tận cái 
guồng máy của sự sanh tử luân hồi của kiếp trong bể khổ trần gian, 
chúng ta cần phải học lý "Thập nhị nhân duyên". Sau khi hiểu rõ lý 
thập nhị nhân duyên, chúng ta lại còn phải tìm hiểu phương pháp để 
dứt trừ cái vòng lẩn quần sanh tử luân hồi nữa. 


Muốn hiểu và dứt trừ cái vòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải học và 
thực hành pháp quán nhân duyên, mà chúng tôi xin trình bày trong 
bài giảng này. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


Sao gọi là "Nhân duyên"? Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những sự vật 
chính đó là nhân, trực tiếp sanh ra một vật khác, như hạt lúa làm 
nhân sanh ra cây lúa. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có 
tánh cách trợ giúp trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được thành. 
Như phân, nước, ánh sáng, nhân công... là trợ duyên giúp cho hạt lúa 
được thành cây lúa. Vậy nhân duyên là chỉ cho các vật làm nhân cho 
nó mà cũng vừa là trợ duyên cho tất cả vật chung quanh nó. 


Chữ "Nhân duyên" lại có nghĩa thứ hai: Các vật đều là "nhân", các 
"nhân" đó "duyên" với nhau mà thành ra các vật khác. Như vôi, gạch, 
ngói, gỖ v.v... là nhân, các nhân này duyên nhau (nương giúp) mà 
thành ra cái nhà. Vì các pháp trùng điệp nhiều lớp làm duyên cho 
nhau, mà thành ra vật thế này hay thế khác, nên trong kinh chép: 
"Chư pháp trùng trùng duyên khởi". 


II. Thành Phần Của Nhân Duyên 


Đoạn trên đã nói: "Các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh". Vậy 
những nhân duyên gì sanh ra loài hữu tình". Vậy những nhân duyên 
sau đây: 


1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục nhập, 6. Xúc, 7. 
Thọ, 8. Ái, 9. Thủ, 10. Hữu, 11. 


Sanh, 12. Lão - tử. 
1. Vô minh có nhiều nghĩa và nhiều loại: 


a) Theo Đại Thừa giải thích: "Không tổ ngộ chân tâm gọi là vô minh" 
(Bất giác đệ nhất nghĩa đế, vị chi vô minh). 

b) Thông cả Đại Thừa và Tiểu Thừa giải thích: "Hiểu biết các pháp 
khôngđúng như thật (hiểu sai lầm), nên gọi là vô minh" (Bất như thật 
tri chư đếlý, vị chỉ vô minh); như vô ngã mà chấp thật ngã, vô pháp 
mà chấp thật pháp v.v... 


c) Ngoài ra, còn những nghĩa thông thường như: vô minh là không 
sáng, tối tăm, mờ ám, sỉ mê v.v... 


Vô minh, lại có khi để chỈ các phiền não như tham, sân, si. Xưa có 
người đến chùa hồi: Thế nào là vô minh? 


Tổ sư trả lời: 

Quê mùa dốt nát đến thế, cũng đến chùa hỏi đạo lý! 

Ông khách nổi giận, mặt mày đỏ bừng... Tổ sư nói tiếp: 

Vô minh là đó (chỉ cái sân), đó là vô minh. 

Vô minh có khi chỈ riêng cho Sỉ tâm sở. Như nói "độc hành vô minh" 
hay "tương ưng vô minh" là đều chỉ riêng cho "si tâm sở":Khi nó khởi 
riêng một mình, hoặc chung cũng với phiền não, tham, sân v.v... 


Vô minh lại phân ra hai loại: căn bản vô minh và chỉ mạt vô minh. 
Như trong mười hai nhân duyên, cái 


"vô minh" đầu là căn bản, vì nó là gốc sanh ra các vô minh sau; còn 
"ái, thủ, hữu" là chi mạt vô minh. 


Trong tứhoặc, thì kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc là chỉ mạt vô 
mỉnh; còn vô minh hoặc là căn bẳn vô minh. Trong ngũ trụ địa, thì 
kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa 
là chỉ mạt vô minh, còn vô minh trụ địa là căn bản vô minh. 


Nói chung lại, tất cả phiền não, hoặc thô, hoặc tế của Đại Thừa hay 
Tiểu Thừa, có tánh cách làm cho chân tâm bị ẩn, gương trí tuệ lu mờ 
thì gọi là vô minh. 


2. Hành là hành động, tạo tác. Do vô minh phiền não nổi lên, làm cho 


thân, khẩu, ý, tạo tác ra các nghiệp lành hay dữ nên gọi là "hành". 


3. Thức là thần thức, chỉ cho phần tinh thần. Do thân, khẩu, ý, ba 
nghiệp tạo tác những nghiệp lành hay dữ nên khi chết rồi, các nghiệp 
dẫn dắt thần thức đi lãnh thọ quả báo (thân) khổ hay vui ở đời sau. 


4. Danh sắc là thân thể. Trong thân thể người có hai phần: 


a) Phần tinh thần (tâm) chỉ có tên kêu gọi, chứ không có hình sắc nên 
gọi là "danh". 


b) Phần thể chất có hình sắc, nên gọi là "sắc". 

5. Lúc nhập, gọi nôm na là sáu chỗ vào. Khi đã có thân thể rồi, cố 
nhiên phải có sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) là chỗ của sáu 
trần (sắc, thỉnh, hương, vị, xúc và pháp) phản ảnh vào, nên gọi là 
"lục nhập". 

6. Xúc là tiếp xúc. Trong sáu căn, ngoài sáu trần thường gặp gỡ tiếp 
xúc với nhau, như mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với tiếng, mũi 
tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với ấm lạnh, trơn 
nhám, ý tiếp xúc với pháp trần. 

7. Thọ là lãnh thọ. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, rồi lãnh thọ 
những cảnh vui hay buồn, sướng hay khổ, hay cảnh bình thường. 


8. Ái là ưa muốn. Khi lành thọ cảnh vui thì sinh lòng tham, muốn làm 
sao chođược, khi gặp cảnh khổ 


thì sanh tâm sân hận, buồn rầu, muốn xa lìa, gặp cảnh bình thường 
thời si mê. Đây là cái động cơ 

thúc đẩy thân, khẩu, ý, tạo tác các nghiệp. 

9. Thủ là giữ lấy, tìm cầu; nói rộng ra là các hành động tạo tác. Do 
sặp cảnh thuận thì tham cầu, gặp cảnh nghịch lại sân, si muốn xa lìa; 


mục đích là muốn tìm phương này kế nọ để bảo thủ cho được bản 
ngã của mình. Do đó mà tạo ra các nghiệp sanh tử. 


10. Hữu là có. Vì đời này đã có nhân lành hay dữ do mình tạo ra, thì 
đời sau quyết định phải "có" quả 
khổ hay vui mà mình phải thọ nhận. 


11. Sanh. Là sanh ra. Do "ái, thủ, hữu" làm nhân hiện tại tạo ra các 


nghiệp, cho nên qua đời sau, phải sanh ra đời để thọ quả báo. 


12. Lão, tử là già, chết. Đã có sanh ra, tất nhiên phải chịu các khổ già 
và chết v.v... 


Mười hai nhân duyên này liên quan mật thiết với nhau, vừa làm quả 
cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau, nối tiếp không dứt trong 
thời gian và làm cho chúng sinh phải mãi mãi xoay tròn trong vòng 
sanh tỬ. 


II. Phương Pháp Quán 


Phương pháp quán mười hai nhân duyên có thể chia làm hai phần là: 
quán Lưu chuyển và quán Hoàn diệt. 


1. Quán lưu chuyển. Là quán sát trạng thái sanh khởi và luân lưu của 
mười hai nhân duyên. Sự quán sát này có ba loại: 


a) Quán sát, trạng thái sanh khởi của mười hai nhân duyên trong quá 
khứ xa xôi, từ vô thủy. Từ vô thủy, vì vô minh vọng động, làm cho 
bản tâm thanh tịnh phải uẩn khuất, như mây áng nên trăng mờ 


(vô minh), do đó, các vọng động từ từsanh khởi (hành), thành ra có 
tâm (thức) và cảnh, đủ cả thế giới và chúng sinh (danh sắc); trong 
thân chúng sinh có sáu căn là chỗ của sáu trần thường phản ảnh vào 
(lục nhập), rồi căn, trần thường tiếp xúc (xúc) nhau sanh ra cảm thọ 
(thọ),nhân thọ sanh ra ưa (ái), vì ưa mới giữ (thủ); do đó mà có 
(hữu) sanh (sanh) và già, chết (lão, tử). 


Đây là nói về trạng thái của mười hai nhân duyên từ vô thủy, do vô 
minh vọngđộng, tạo tác mà có thế 


giới và chúng sinh, rồi cứ như thế, tiếp tục sanh khởi cho đến ngày 
nay, và mãi mãi về sau v.v... 


b) Quán sát trạng thái lưu chuyển của mười hai nhân duyên trong ba 
đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là quán sát sự xoay vần của mười 
hai nhân duyên trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại 
đến vị lai. Mười hai nhân duyên cũng như sợi dây chuyền có mười 
hai vòng, vòng này móc vào vòng kia, vòng kia móc vào vòng nọ, nối 
tiếp nhau không có mối manh, và liên quan cả ba đời: quá khứ, hiện 
tại, vị lai. Nhưng trong quá khứ vô minh và hành (căn bản vô minh) 
làm nhân, sinh ra quả hiện tại (thân đời này) là "thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ"; quả hiện tại (thân đời này) trở lại tạo nhân (trong 
hiện tại) là "ái, thủ, hữu" (chỉ mạt vô minh); nhân hiện tại lại sẽ 


thành quả vị lai(thân đời sau) là "sanh, lão, tử”. Nói tóm lại, do mê 
hoặc (vô minh) nên tạo nghiệp (hành), vì tạo nghiệp nên chịu quả 
khổ, nhân chịu quả khổ,rồi lại mê hoặc tạo nghiệp v.v... nhân sanh 
quả, quả lại sanh nhân, nối tiếp trong ba đời, quanh quẩn trong sáu 
đường sanh tử luân hồi, như cái bánh xe lăn tròn trên sợi dây. 


Chỉ có khác là bánh xe thật thì chỉ có một cái và biến đổi rất chậm 
chạp; còn bánh xe mười hai nhân duyên thì vừa chạy tới mà vừa biến 
đổi, luôn luôn hoại và thành, thành và hoại...liên tiếp trong ba đời; 
quá khứ, hiện tại và tương lai. 


c) Quán sát sự sanh khởi và lưu chuyển của mười hai nhân duyên 
trong một niệm của hiện tại. Nếu lấy một khoảng thời gian ngắn 
trong hiện tại để quán sát, hành giả cũng có thể thấy được sự sanh 
khởi và lưu chuyển của mười hai nhân duyên, chứ không cần phải 
quán sát ba đời. Nhưng khi đối cảnh, không rõ các pháp đều là lưu 
chuyển (vô minh) mà khởi vọng niệm (hành) phân biệt (thức) các 
cảnh vật (sắc); rồi trần cảnh lại phản ảnh vào căn (lục nhập), căn lại 
tiếp xúc (xúc) với trần, sanh ra lãnh thọ (thọ), nhân thọ sanh ra ưa 
muốn (ái), tím cầu (thủ), do đó tạo ra các nghiệp (hữu) rồi theo 
nghiệp thọ quả báo (sanh, lão, tử). 


Phân tách ba pháp quán trên, hành giả sẽ rút ra những nhận xét 
sauđây: Trong mười hai nhân duyên, có hai nhóm làm nhân và hai 
nhóm làm quả: Một nhóm nhân quá khứ 


(gồm có vô minh và hành) và một nhóm nhân hiện tại (gồm có sanh, 
lão, hữu). 


Về phía quả, thì có một nhóm quả hiện tại (gồm có thức, danh sắc, 
lục nhập, xúc, thọ) và một nhóm quả vị lai (gồm có sanh, lão, tử). 


"Vô minh, hành" là căn bản vô minh, "ái, thủ, hữu" là chi mạt vô 
mỉnh. Có thể nói "vô minh, hành" là cái biệt hiệu của "ái, thủ, hữu", 
còn "thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ" là cái dị danh của "sanh, lão, 
tử". Nói như thế là vì, nếu ta đổi qua tráo lại, sẽ thấy rõ: trong "ái, 
thủ, hữu", có "vô minh và hành", còn trong "sanh, lão, tử" có "thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ". 


Vô minh thuộc về "hoặc"; hành thuộc về "nghiệp"; thức, danh sắc, lục 


nhập, xúc, thọ, thuộc về "khổ"; ái thuộc về "hoặc"; thủ, hữu thuộc về 
"nghiệp"; sanh, lão, tử thuộc về "khổ". 


HOẶC 


Khổ Nghiệp 

Xem bản đồ: 

12 nhân duyên liên quan 3 đời nhân quả 
1. NHÂN (quá khứ) 

1. Vô minh (hoặc) 

2. Hành (nghiệp) 

Căn bản vô minh (có ái,aâz thủ, hữu) 
2. QUẢ (hiện tại) 

1. Thức 

2. Danh sắc 

3. Lục nhập 

4. Xúc 

5. Thọ 

(khổ) Thân hiện tại 

3. NHÂN (quá khứ) 

1. Ái (hoặc) 

2. Thủ (nghiệp) 

3. Hữu 

Chi mạt vô minh (có vô minh, hành) 


2. QUẢ (vị lai) 


1. Sanh 


2. Lão, tử (khổ) 


Thân vị lai 


2. Quán hoàn diệt. Là quán sát sự tiêu diệt của mười hai nhân duyên. 
Có hai cách quán: a) Diệt vô minh gốc rễ (căn bản vô minh). Trong 
phần quán sát trên, hành giả đã thấy rõ: do vô minh mà có hành, do 
hành mà có thức v.v... Vậy thì bây giờ, nếu ta diệt vô minh, thì hành 
sẽ bị diệt, hành bị diệt thì thức cũng không có v.v... Hay nói một cách 
khác: do "mê hoặc" nên tạo "nghiệp", do tạo nghiệp nên mới chịu quả 
"khổ". Vậy muốn hết khổ, lẽ tất nhiên là phải diệt nghiệp, muốn dứt 
nghiệp trước phải trừ vô minh. 


Trừ căn bản vô minh có hai cách: 


Đối với các bậc Đại Thừa Bồ Tát, vì thấy rõ thể tánh chân tâm do vô 
minh vọngđộng mà có thế giới chúng sinh, ngã và pháp, nên các Ngài 
dùng trí Bát nhã phá trừ "sinh tướng vô minh", để trở lại với bản thể 
chân tâm. Khi đã ngộ được chân tâm rồi, thì tất cả sanh tử luân hồi 
đều hết. Như trong Bát nhã Tâm kinh có chép: "Ngài Quán tự tại Bồ 
Tát khi đi sâu vào trí Bát nhã Ba la mậtđa rồi, thì thấy tất cả năm uẩn 
đều không, nên khỏi các điều khổ ách...". Hay như trong kinh Lăng 
Nghiêm có chép: "Đối với người tỏ ngộ được chân tâm, thì mười 
phương thế giới đều tiêu hết". 


Đối với người không thể phá trừ ngay được căn bản vô minh để trực 
ngộ chân tâm, thì phải lần hồi trải qua vô số kiếp tu hành, khi đến 
địa vị Đẳng giác, dùng trí Kim cang phá trừ được "sanh tướng vô 
mỉnh", mới chứng quả Diệu giác (Phật ). 


b) Diệt vô minh ngành ngọn (chi mạt vô minh). Đối với hàng phàm 
phu và Tiểu Thừa, căn cơ thấp hẹp, thì không thể trực tiếp phá trừ 
vô minh gốc rễ như hai bậc trên, mà chỉ có thể phá trừ vô minh 
ngành ngọn là "ái, thủ, hữu". Khi ngành ngọn đã bị chặt rồi, thì gốc 
rễ dần dần bị tiêu diệt, như bụi tre mà bị xắn hết cả măng, thì sẽ 
phải tàn rụi. 


Diệt trừ vô minh ngành ngọn cũng gồm hai phương diện. 


Quán lý: Là dùng lý lẽ để nhận thấy rằng các pháp chỉ do nhân duyên 
hòa hợp mà sanh ra, chứ không có thật (không hữu); bởi không có 


thật, nên không nên tìm cầu chấp thủ (không thủ). Đã không chấp 
thủ, thì cũng không tham muốn (không ái). Nghĩa là bắt đầu quán 
"hữu", rồi đến "thủ", rồi cuối cùng là "ái". Nếu ba cái nhân này không 
có, thì cái quả "sanh, lão, tử" cũng chẳng có. 


Quán sự: Là y theo sự tướng mà quán sát rồi thực hành. Hành giả bắt 
đầu quán "ái" trước, rồi đến 

"thủ' và "hữu". Kinh chép: "Hữu ái sinh ưu, hữu ái sinh úy, vô sở ái 
nhạo hà ưu hà úy?", nghĩa là: Bởi có tham muốn thì có lo sợ gì? Vì 
khi đối cảnh, sanh tâm tham muốn (ái), nên mới tạo tác ra các nghiệp 
(thủ), do đó phải chịu sanh tử luân hồi (hữu). Bấy giờ, nếu đối cảnh 
không tham ưa (không ái), thì chẳng tìm cầu chấp thủ (không thủ), 
vì không chấp thủ nên chẳng có sanh tử luân hồi (không hữu). Cũng 
nhưtrong kinh Lăng nghiêm Phật dạy: "... Chỉ khi các ông đối cảnh, 
không khởi vọng niệm phân biệt, thì tham, sân, si chẳng khởi; tham, 
sân, sỉ không khởi thì sát,đạo, dâm, vọng không sanh...". 


Tóm lại, mê hoặc hết (ái) thì nghiệp chẳng có (thủ), nghiệp không thì 
khổ chẳng còn (hữu). 


Trong bốn cách trừ vô minh, chỉ có pháp "quán sự" này dễ dàng và 
thiết thực nhất, lại hợp với căn cơ 


của người tu hành hiện tại. 
IV. Hiệu Quả Của Pháp 12 Nhân Duyên 


Hành giả sau khi thành tựu pháp quán mười hai nhân duyên này, thì 
sẽ trừ được tâm si mê là nguyên nhân chính của khổ đau và luân hồi 
của chúng sinh. Đức Phật thường bảo: "Sự khổ ở tam đồ chưa hẳn là 
khổ, chỈ có người thiếu trí huệ mới là khổ thôi". Xem thế thì đủ biết 
trừ được tâm si mê và làm cho trí huệ được phát chiếu là một điều 
quan trọng bậc nhất của kẻ tu hành. 


Hơn nữa, hành giả còn nhờ pháp quán mười hai nhân duyên này mà 
sẽ chứng được quả Duyên giác. 


Khi Phật chưa giáng sinh, cũng có nhiều vị tu hành nhờ quán sát sự 
sanh hóa của vũ trụ mà được ngộ 


đạo. Những vị ấy người ta thường gọi là Độc giả, nghĩa là tự nghiên 
cứu một mình mà được giác ngộ. 


Đến khi Phật giáng sinh, chỉ dạy pháp quán nhân duyên nhiều người 
y theo pháp quán này tu hành mà được giác ngỘ, nên gọi là "Duyên 


giác" (nghĩa là những vị giác ngộ nhờquán mười hai nhân duyên). 


Chỗ giải thoát của quả vị Duyên giác và A La Hán đều giống nhau, 
nhưng vềtrí huệ và thần thông thì quả Duyên giác cao hơn quả A La 
Hán. 


Sau đây là một thí dụ về sự thành tựu pháp quán mười hai nhân 
duyên của hai vị đại Đệ tử của đức Phật Thích Ca, là Ngài Xá Lợi 
Phất và Ngài Mục Kiền Liên, lược thuật theo kinh Nhân quả: Ở thành 
Vương xá, có hai người Bà la môn rấy thông minh trí huệ, một người 
tên là Xá Lợi Phất và một người tên là Mục Kiền Liên. Hai người đều 
tu theo ngoạiđạo, có trên một trăm Đệ tử, và có hứa hẹn với nhau 
rằng, nếu ai nghe được pháp mầu trước, thì phải chỉ dạy lại cho 
người kia. 


Một hôm, ông Xá Lợi Phất đi đường, được nghe một vị Đệ tử của 
Phật là Tỳkheo A Xá Bà Kỳ, giảng giải về đạo lý nhân duyên và tóm 
tắt lại trong một bài kệnhư sau: "Cội gốc của tất cả pháp là nhân 
duyên sinh, không ai làm chủ, nếu ai hiểu được pháp này, thì chứng 
được đạo chân thật". 


Khi nghe xong, ông Xá Lợi Phất liền xa lìa trần cấu, chứng được đạo 
quảthanh tịnh. 


Lức trở về, ông Xá Lợi Phất giảng nói lại cho ông Mục Kiền Liên 
nghe. Ông này nghe xong, cũng chứng được đạo quả. Hai ông này 
liền đem 200 Đệ tử của mình, đến xin Phật cho xuất gia làm Đệ tử. 


C. Kết Luận 


Để độc giả có một ý niệm chung về bài giẳng này và dễ nhớ, chúng 
tôi xin tóm tắt những yếu điểm sau đây: 


A. Tất cả sự vật không một vật nào riêng biệt mà tồn tại được. 
Chúng phải nương tựa vào nhau mới thành vật này hay vật khác. Đó 
là lý nhân duyên sanh, hay trùng trùng duyên khởi. Riêng về loài hữu 
tình như kiếp người chẳng hạn, thì do mười hai nhân duyên nương 
nhau mà thành một chuỗi sanh tử 

đài vô hạn, nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại và vị lai. Tùy theo cái tác 
dụng của nó mà mười hai nhân duyên ấy có thể chia làm ba nhóm là: 
hoặc (mê mờ), nghiệp (tạo tác) và khổ (kết quả). 


B. Muốn dứt trừ chuỗi sanh tử dài trong biển khổ đau của cõi tục, 
phải quán mười hai nhân duyên. 


Pháp quán này có hai phần là quán lưu chuyển và quán hoàn diệt: 1. 
Quán lưu chuyển: là quán hiện tượng sanh khởi và tiến triển của 
mười hai nhân duyên từ vô minh, hành, thức... đến lão, tử. Trong khi 
quán lưu chuyển hành giả có thể chỉ quán sát sự sanh khởi và tiến 
triển của mười hai nhân duyên trong quá khứ, trong hiện tại hay cả 
trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 


2. Quán hoàn diệt: Là quán theo phương pháp làm cho mười hai nhân 
duyên phải tiêu diệt. Có hai pháp quán hoàn diệt: 


a) Một pháp dành cho những bậc đại căn trí, như hạng Đại Thừa Bồ 
Tát, đó là pháp "diệt căn bản vô minh". 


b) Một pháp dành cho những người căn cơ thấp thỏi như chúng ta, 
đó là pháp "diệt chi mạt vô minh". 


Pháp quán sau đây lại chia ra làm hai là quán lý và quán sự: 
Quán lý: là quán các pháp không thật có (hữu) nên không chấp thủ 
(thủ); bởi không chấp thủ nên không tham ái (ái). 


Quán sự: là áp dụng cái lý đã quán ở trên trong hoàn cảnh thực tại: 
Hành giảphải cố gắng thực hiện sao cho kho đối cảnh không khởi 
tâm tham ái (ái), nhờkhông tham ái mới không tạo ác tìm cầu (thủ); 
do không tìm cầu nên không có (hữu) thọ quả sanh tử về sau. 

Hành giả thành tựu được pháp quán mười hai nhân duyên này thì sẽ 
dứt trừ được vô minh, thoát khổi sanh tử và chứng được quả vị 
Duyên giác. 


Cầu mong cho quí vị độc gỉa thấu hiểu được chân giá trị của pháp 
quán này và tỉnh tấn tu hành để đạt được quả vị quý báu nói trên. 


Ghi Chú: Có chỗ nói bài kệ như vầy: 

"Chư pháp tùng duyên sanh, diệc tùng nhân-duyên diệt, 
Ngã- Phật Đại Sa-Môn, thường tác như thị thuyết". 
Dịch nghĩa: 

Các pháp do nhân-duyên, cũng do nhân-duyên diệt, 
Đức Phật của chúng ta, thường dạy nói như vậy. 


Theo Đại Thừa thì bài kệ về nhân-duyên như vầy; 


Bài Thứ 5 
Quán Giới Phân Biệt 
A. Mở Đề 


Hầu hết người đời đều tin rằng, mỗi người từ khi mới lọt lòng mẹ 
cho đến chết và cả sau khi chết nữa, đều có một linh hồn duy nhất, 
bất biến làm chủ tất cả ý nghĩa, hành động của mình. Nói theo thuật 
ngữ Phật giáo thì tin như thế gọi là "ngã chấp", nghĩa là tin có một 
ngã riêng biệt, tồn tại bất biến... 


Từcái ngã chấp ấy, mà sinh ra "ngã ái", nghĩa là thương yêu, chăm 
sóc, gìn giữ cái ngã, bất chấp phải trái, hay đở; ngã mạn, nghĩa là 
ngạo mạn, cho "cái ta" của mình là cao quý, tốt đẹp hơn bao nhiêu 


"cái" khác, đối lập với tất cả những gì không phải là ta hay trái ý với 
ta. 


Do sự chấp ngã ấy mà cuộc sống đáng lẽ phải rộng rãi vô biên, 
trường tồn bất diệt, lại bị ngăn cách chia xẻ, giam hãm trong những 
cái vỗ cứng là "cái ta" riêng biệt; và người đời, hay nói rộng hơn, tất 
cả chúng sinh đều phải sống, chết, quay cuồng, điêu cứng, khổ đau vì 
cái ta riêng biệt mà họ tưởng là thuần nhất, bất biến ấy. 


Nhưng thật ra, có một cái "Ta" như thế không? Nếu có, thì cái Ta ấyở 
đâu? Trong sáu căn hay trong sáu trần, hay trong sáu thức? Muốn 
hiểu rõ vấn đềnày một cách tường tận, chung ta phải quán Giới phân 
biệt là một trong Ngũ đình tâm quán. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


Quán Giới phân biệt: Giới có ý nghĩa là giới hạn, là phạm vi phân 
chia phần này với phần khác, bộ 

phận này với bộ phận khác. Chẳng hạn như trong vật chất người ta 
phân chia ra nhiều loại: loại màu sắc, loại âm thanh, loại mùi vịv.v... 
Hay trong con người, các bộ phận tiếp xúc với ngoại cảnh, như 

mắt, tai, mũi, lưỡi... là những Giới riêng biệt. 


Trong thế giới Ta Bà gồm những vật hữu hình và vô hình này, mặc 
dù có thiên hình vạn trạng, nhưng theo triết lý của đạo Phật, thì có 
thể chia ra làm mười tám giới (loại, phạm vi). Vận dụng trí tuệ để 


quan sát, nhận định từng phạm vi, từng giới một trong mười tám giới 
ấy, để xét xem thử có một cái ngã trường tồn bất biến, duy nhất hay 
không, đó tức là quán Giới phân biệt. 


II. Phân Giải 18 Giới: 


Mười tám giới có thể phân ra ba loại lớn: Sáu căn, sáu trần và sáu 
thức. 


1. Sáu căn: Căn tức là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác 
nẩy nở,phát sinh. Sáu căn ở đây tức là: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, 
thiệt căn, thân căn và ý căn. 


a) Nhãn căn: tức là hai con mắt, bộ phận để làm chỗ nương tựa cho 
sự nhận thấy của người được rõ ràng, khi tiếp xúc với cảnh vật 
chung quanh. 


b) Nhĩ căn: tức là hai lỗ tai, bộ phận làm chỗ phát sinh cho sự nghe 
biết của người được rõ ràng, khi tiếp xúc với tiếng động ở chung 
quanh. 


c) Tỷ căn: tức là lỗ mũi, bộ phận làm chỗ nương tựa cho sự ngửi biết 
được xác thực, khi tiếp xúc với các mùi như thơm, thúi... ở chung 
quanh. 


d) Thiệt căn: tức là cái lưỡi, bộ phận làm chỗ nương tựa của sự nếm 
biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với các chất như chua, mặn 
v.v... Ở ngoại cảnh. 


đ) Thân căn: tức là da bao bọc thân người, bộ phận làm cho nhận 
biết được cẩm giác, nóng, lạnh, cứng, mềm của các vật chung quanh. 


Năm căn nay là năm bộ phận thuộc về thể chất nằm ở bên ngoài, dễ 
tiếp xúc với ngoại vật. Chúng có hình tướng do tứ đại hợp thành, có 
thể thấy được, chỉ được, rờ mó được. Duy thức học liệt chúng về 


nội căn sắc pháp. Nội can sắc pháp này có thể phân tách ra làm hai 
phần: phù trần căn và tịnh sắc căn. Phù trần căn là chỉ cho hình 
tướng thô phù hiện ra bên ngoài, như tròng mắt, vành tai, lưỡi 
đỏv.v... Còn tịnh sắc căn là chỉ cho phần ẩn phục của năm căn, tức là 
phần ứng dụng, phần hoạt động, phần sống của năm căn. Nói một 
cách rõ ràng đơn giản hơn, tức là những dây thần kinh hệ của con 
người vậy. Phù trần thì thô thiển, tinh sắc lại tế ẩn. Nếu hai phần 
này rời nhau, năm căn sẽ vô dụng. 


e) Ý căn: tức là bộ phận để cho sự phân biệt phát sinh, tức là thức 
thứ Bảy. Phần này rất tỉnh tế thuộc về phần tỉnh thần. Cho nên 
không có hình sắc như năm căn trước. 


2. Sáu trần: Trần, nghĩa đen là bụi. Bụi thì nhơ nhớp luôn luôn dời 
đổi lăng xăng, tụ tán không chừng. 


Nghĩa bóng, trần tức là chỉ cho phần vật chất, cảnh vật chung quanh 
con ngươi. Sáu trần là: sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc 
trần và pháp trần. 


a) Thanh trần: là sáu sắc, đường nét hình dáng, những gì mà mắt có 
thể thấyđược. 


b) Thanh trần: là tiếng do vật hữu hình hay vô hình phát ra, nghĩa là 
những tiếng mà tai nghe được. 


c) Hương trần: là mùi do vật hữu hình hay vô hình bốc lên, tỏa ra, 
vật mà mùi ngửi được. 

đ) Vị trần: là chất trong vật hữu tình hay vô tình, vậy mà lưỡi nếm 
được. 


đ) Xúc trần: là những thứ mềm, cứng, trơn, nhám... của vật hữu tình 
hay vô tình, những vật mà thân tiếp xúc được. 


e) Pháp trần: là những hình ảnh, màu sắc, hương vị... trừu tượng 
của năm trần lưu lại sau khi đã năm căn duyên, chính là cảnh bị 
duyên của ý căn. Màu sắc tiếng tăm, hương vị ở đây không phải là 
vật thật của ngoại cảnh mà chỉ là những hình bóng, âm vang... của 
ngoại cảnh sau khi đã lọt qua năm giác quan, và đang bị ý căn duyên. 
Chúng ta có thể làm một thí dụ thô thiển sau đây cho dễ hiểu: Sắc 
trần dụ như cảnh vật bên ngoài. 

Nhãn trần dụ như cái máy quay phim. 

Pháp trần dụ như những hình ảnh đã giữ được trong cuốn phim. 

Ý căn dụ như người xem hình trong cuốn phim chiếu lên. Có thể làm 
một thí dụthứ hai sau đây: Thanh trần dụ như các tiếng hát của một 
ca sĩ. 


Nhĩ căn dụ như cái máy ghi âm. 


Pháp trần dụ như cuốn băng nhựa đã ghi âm. 


Ý căn dụ như người nghe tiếng do cái máy phát ra. 


3. Sáu thức:Tthức là sự phân biệt, hiểu biết, phán đoán do sáu căn 
tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh. 


Nó thuộc về tâm pháp (vô hình). Sáu thức là: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 


a) Nhãn thức là sự phân biệt, hiểu biết do nhãn căn tiếp xúc với sắc 
trần mà phát sinh. 


b) Nhĩ thức là sự phân biệt hiểu biết do nhĩ căn tiếp xúc với sắc trần 
phát sinh. 


c) Tỷ thức là sự phân biệt hiểu biết do tỷ căn tiếp xúc với hương trần 
mà phát sinh. 


đ) Thiệt thức là sự phân biệt do thiệt căn tiếp xúc với vị trần mà 
pháp sinh. 


đ) Thân thức là sự phân biệt, hiểu biết do thân căn tiếp xúc với xúc 
trần mà phát sinh. 


e) Ý thức là sự phân biệt, hiểu biết, phê phán do ý căn tiếp xúc với 
pháp trần mà phát sinh. 

Chúng ta có thể làm một thí dụ cụ thể sau đây cho dễ nhận: 

Sáu thức như một hội đồng giám khảo của cuộc thi thì về văn nghệ, 
nữ công và gia chánh. Hội đồng này gồm có sáu người: Một ông chủ 
tịch và năm hội viên chuyên môn về năm ngành: Một người chuyên 
về màu sắc và hình ảnh 

Một người chuyên về âm thanh 


Một người chuyên về mùi hương 


Một người chuyên về chất vị 
Một người chuyên về xúc giác 


Năm hội hiên này sau khi lấy khả năng chuyên môn của mình ra 
phân tách, phê phán rồi, liền trình sự 


nhận xét của mình lên ông chủ tịch, ông này thu góp tất cả những 
nhận xét của năm hội viên, làm tông kết và tuyên bố kết quả của 


cuộc thi ấy. Ông chủ tịch này chính là ý thức hay là thức thứ sáu. 
II. Phương Pháp Quán 


Sau khi chúng ta đã biết được rõ ràng phạm vi và công năng của mỗi 
giới trong mười tám giới rồi, đến đây, chúng ta có thể bắt đầu tập 
phương pháp quán. Pháp quán này gồm có hai phần: Quán sát sự 


liên hệ giữa căn, trần và thức; và quán sát sự giả dối của căn, trần và 
thức. 


1. Quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức. Vẫn biết căn là một nội 
sắc, nhưng chúng ta rất quan hệ 


mật thiết. Căn là phần chủ động, có khả năng duyênđược với trần, 
còn trần là phần bị động "được duyên" với căn. Nhờ có căn phù trần 
và tịnh sắc, nên con người mới có thể nhận biết các cảnh vật chung 
quanh trong sự sống hằng ngày. 


Nếu không có căn, dĩ nhiên không có thức, thì con người không phải 
là con người. Họ không sáng tác, xây dựng, cải cách, tiến hóa, và thế 
giới này phải là thế giới "chết", mờ mịt không có ý nghĩa. 


Nếu không có trần, con người cũng không sống nổi. Ngoại cảnh là 
trường hoạtđộng của con người. Nó dạy khôn dạy khéo cho con 
người trong cuộc sinh hoạt và làm cho con người có ý thức về cuộc 
sống của mình. 


Thức lại tác động vào căn và trần làm cho cuộc sống càng thêm tiến 
bộ, sung túc thịnh vượng. 


Ba thứ này ảnh hưởng lẫn nhau như cây quẹt, chất điện và đốm lửa. 
Sự liên quan này chứng minh một cách hùng hồn sự không độc lập 
của sắc pháp và tâm pháp, cả về phương diện cá thể lần phương diện 
tổng thể. 


Mười tám giới này, như đoạn đầu đã nói, gồm cả thế giới và nhân 
sinh, cả vật vô tình và vật hữu tình. 
Một khi chúng đã không tự lập, thì trong vũ trụ này, không có một 


vật gì, kể cả con người, cả cái ngã, do chúng cấu tạo ra lại có thểbiệt 
lập, thuần nhất được. 


2. Quán sát sự giả dối của căn, trần và thức. Phần trên, chúng ta thấy 
cái ngã không thể do tổng hợp của căn, trần và thức mà có được một 


cách thuần nhất. Đến đây, chúng ta sẽ đi sâu vào một tầng nữa, quán 
sát xem cái ngã có thể có trong một phần nào của căn, trần và thức 
năng? 


a) Sáu căn là ngã chăng? Trước tiên, chúng ta hãy xét bản chất của 
sáu căn là gì? Chính là một khối xương da máu thịt, hợp lại có trật 
tự, có tổ chức, chứkhông gì khác. Mà đã là thịt da, xương máu thì 
không có gì là bền bỉ, thuần nhất. Từ "khi trắng răng đến thuở bạc 
đầu", thử xem con người đã mấy lần thay đổi. Và sau một trăm năm, 
thử hỏi thể xác ấy sẽ còn lại gì, ngoài "nắm cỏ khâu xanh rì"? 


Giả sử có một cái ngã ở sáu căn, thì thử hỏi: 


Nếu cái ngã ở nơi mắt, thì năm căn kia không phải là ngã. Nếu cái 
ngã ở nơi tai, thì năm căn kia không phải là ngã. Lần lượt xét cả sáu 
căn, chúng ta không thể nói được cái ngã ở một phần nào trong sáu 
căn. 


Nếu cho rằng sáu căn đều là ngã, thì thành ra con người có đến sáu 
cái ngã. Nói thế chắc không ai công nhận được. 


Còn nếu bảo rằng: Do sáu căn hòa hợp mà có cái ngã, thì với trái với 
định nghĩa về cái ngã, là thuần nhất, bất biến. Vả lại khi đã cho rằng 
cái ngã do nhiều thứ hợp lại, thì cũng phải công nhận luôn là cái ngã 
ấy là không thật, là giả hợp. 


Do đó, Duy thức học bảo "nhân vô ngã". 


b) Sáu trần là ngã căn? Trần với căn không khác gì mấy. Căn đã 
không tự tại trong cuộc sinh tồn, thì trần làm sao đứng vững, còn 
hoài. 

Giả sử, "ngã" nằm trong sắc, thì trên thế giới này phải không có sự 
đổi trắng, thay đen. Như hoa nở 


rồi tàn, hết ngày rồi đêm, bãi bể biến thành vườn dâu, cuộc đổi thay 
đã bày rành rành ra trước mắt. 


Vậy "ngã" nằm trong thanh chăng? Cũng không có lý. Thanh không 
bao giờ tự nhiên mà có. Nếu có không do vật hữu tình phát ra, thì 
cũng do sự va chạm của những vật vô tình mà có. Như thế, thanh rõ 
ràng là một pháp hữu vi, có tạo tác. Mà đã là hữu vi, thì thế nào cũng 
vô thường. Vả lại, vật sinh ra nó là sắc kia đã là vô ngã, vô thường, 
thì nó không thể nào thường, là ngã được. 


Cho đến hương, vị, xúc, pháp cũng đều là vô thường, vô ngã như sắc, 


thanh cả.Chúng chỉ như làn gió thoảng qua, như màn sương phẳng 
phất, đã vô hình lại bấtđịnh, nên sự vô ngã của chúng lại càng rõ rệt 
hơn sắc, thanh nhiều. 


c) Sáu thức là ngã căn? Như đoạn trên đã nói, thức là sự nhận biết do 
căn và trần đối nhau mà có. 


Điều ấy đã chứng minh rằng thức không thật có. Nói một cách đơn 
giản thì thức là do căn và trần đối nhau mà thành, nhưng nếu chia 
chẽmột cách rốt ráo theo duy thức học, thì thức sỡ dĩ có được còn là 
nhờ nhiều nhân duyên khác nữa. Chẳng hạn như nhãn thức, sanh 
khởi được là nhờ chín duyên sauđây: 


Không: là khoảng trống không, cách biệt giữa căn và cảnh vật. 
Minh: là ánh sáng soi chiếu bởi mặt trời, trăng, sao, hay đèn đóm. 
Căn: là chỗ nương tựa của thức. 

Cảnh: là các sự vật mà căn duyên được. 

Tác ý: là sự mong muốn được thấy. 


Phân biệt y: là chỗ nương để phân biệt, tức là ý thức, hay thức 
thứsáu. 


Nhiễm tịnh y: là thức thứ bẩy hay là tiềm thức. 
Căn bản y: là thức thứ tám. 
Chủng tử: bản năng sẽ được phát sinh. 


Để có một ý niệm rõ ràng hơn về nhãn thức, chúng tôi xin giảng giải 
chín duyên trên ra như sau: Khi mắt ta thấy một vật gì, nó phải ở 
cách vật ấy gần hay xa (không ), khi thấy là ban ngày, hay ban đêm 
có trăng, sao, hoặc pha đèn (minh). Sự thấy ấy dĩinhiên là phải từ con 
mắt mà có (căn) và đồng thời, lúc đó phải có vật gì mới thành sự 
thấy (cảnh), trước lúc thấy, ta đã có ý muốn ngó rồi (tác ý). 


Tác ýđây lại do ý thức đã khởi động trước (phân biệt y). Ý thức lại 
phải nương thức thứ bảy, vì là căn của nó (nhiễm tịnh y). Thức thứ 
bẩy lại luôn luôn và chấp thức thứ tám là ngã (căn bản y). Thức này 
lại là nơi dung chứa các thức chủng tử. Chủng tử là cái nhân chánh 
để có ra sự vật. 


Xét từ trong đến ngoài, từ duyên đầu đến duyên chót, nhãn thức đã 


không có mảy may gì là chân thật cả. Các thứ kia như nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức cũng nhưvậy cả; nhưng ít duyên hơn, như nhĩ thức 
thì chỉ có tám duyên (vì không có Minh: nghe không cần có ánh 
sáng). Còn tỷ, thiệt và thân thức, thì chỉ 


bảy duyên (vì không cần có Minh và Không). Ý thức thì chỉ có năm 
duyên, là: căn, cảnh, tác ý, căn bản y, chủng tử. 


Xem thế thì đủ rõ sáu thức đều là không thật, nghĩa là cũng vô ngã 
như sáu căn và sáu trần. 


Tóm lại, từ căn thân cho đến thế giới, gồm trong mười tám giới, đều 
không thật có, không thật ngã. 


Hành tướng do nhân duyên hòa hợp thì có, những thật thể thì hoàn 
toàn không. 


IV. Hiệu Quả của Pháp Quán Giới Phân Biệt 


Pháp quán giới phân biệt có công năng phá tan cái ngã không còn 
manh giáp. Cái ngã đã bị tấn công đủ mọi mặt, từ ngoài vào cho đến 
tận sào huyệt, và cuối cùng, bị phân tán, chia xẻ, phanh phui cho đến 
mảy mún. Từ trước đến nay, cái ngã chấp sỡ dĩ hoành hành được là 
nhờ núp vào bóng tối của si mê. Từ nay phán quán giới phân biệt 
như là một ngọn đèn pha chiếu sáng cả vòm trời u tối làm cho cái 
hình bóng giả dối là cái ngã cũng tan biến như mây khói. Ngã chấp 
đã không còn, thì ngã ái, ngã mạn cũng không biết nương tựa vào 
đâu để tồn tại. Nói một cách khác, phiền não, ác nghiệp, khổ 


đau, do ngã chấp mà sanh. Nay ngã chấp đã bị diệt, thì phiền não khổ 
đau cũng sẽ hết. Phiền não, khổ hết thì an vui, tự tại tức thời hiện ra. 
Đó là cái kết quả chắc chắn thật đầu tiên của pháp quán giới phân 
biệt. 


Rồi từ sự an vui, tự tại tương đối ấy, hành giả sẽ cố gắng tiến dần 
trên đườngđạo. Càng tiến, hành giả 


càng sáng suốt thêm, càng nhận rõ thêm chân lý. Hành giả sẽ dần dần 
chứng được các quả vị Tu đà hoàn, Tu đà hàm, A na hàm, A La Hán. 
Nhưng hành giả cũng không dừng lại ở các quả vị ấy. Hành giả 


không cố chấp ở quảvị đã chứng được của mình, do đó sẽ giải thoát 
được tam giới, làm bậc Thanh văn, Duyên giác. 


Nếu hành giả cố gắng tu thêm, đến khi không còn chấp trước các 


pháp mình tu, mà chỉ coi đó như là ngón tay chỈ mặt trăng, như liều 
thuốc trị bệnh, chỉ cần trong lúc đau, nếu cố gắng tu được như thế, 
thì hành giả sẽ đến bực "Vô trí, vô đắc", tức là chứng được đạo quả 
vô thượng Bồ đề. 


C. Kết Luận 


Chúng ta đã thấy rõ công năng, diệu dụng và hiệu quả tốt đẹp của 
pháp giới phân biệt. Những thấy được, mặc dù dã là quý, mà làm 
được mới thật là quý hơn. Trong trên, chúng tôi đã hai ba lần nhấn 
mạnh ở những chữ "nếu cố gắng...". Thật thế, nếu không cố gắng thì 
đâu sẽ hoàn đó, và cái ngã, mặc dù giả dối, vẫn còn tồn tại mãnh liệt 
và tác oai, tác quái như thường. Cái chấp ngã được tạo dựng và củng 
cố từ muôn ngàn kiếp, mỗi khi một ít, những lâu ngày trở thành rắn 
chắc, như những vỏ nghêu, vỏ ốc bám vào mõm đá. Ngày nay chúng 
ta được may mắn đức Bổn sư chỈ bày pháp quán giới phân biệt, để 
cho chúng ta thấy được cái giả tướng của nó. Những đâu phải chỉ 
quán năm bảy lần, hay vài ba chục lần là thành tựu? Cái ngã được 
bồi đắp lâu đời lâu kiếp, thì công phu tu luyện để phá trừ nó cũng 
cần phải nhiều thời gian. Lý trí có thể chấp nhận dễ dàng không có 
thật ngã, nhưng tình cảm đâu có chấp nhận dễ dàng như thế? Từ 
trước đến nay ta đang tin tưởng quí chuộng, cưng dưỡng cái ngã, 
bỗng hôm nay có người bảo rằng nó không có, nó không thật, thì thế 
nào tình cảm cũng nổi dậy phản dối, bịt tai không muốn nghe, bịt 
mắt không muốn thấy. Ta phải cần nhiều kiên nhẫn lắm, may ra mới 
thuyết phục được tình cảm. Những trận giặc chiến đấu với cái ngã, 
đến giai đoạn này,đâu phải đã chấm dứt! Cái ngã chưa đầu hàng mà 
lui vào sào huyệt sâu kín nhất, vào "mật khu" nguy hiểm nhất là tiềm 
thức hay nói theo danh từ Duy thức học là thức thứ bảy. Sự chấp 
ngã ở đây có một hình thức toàn diện, vô cùng bén nhậy, như trong 
mật khu của mỗi người dân, từ trẻ đến già, từ đàn ông, đàn bà đến 
con nít, là một chiến sĩ; và khoảng đất, mỗi lùm cây mỗi cành lá là 
một cạm bẫy làm trở ngại rất lớn cho sự chiến đấu chống cái ngã. Sự 
chấp ngã của tiềm thức hay vô thức diễn ra trong mỗi cử 


chỉ mỗi hành động, trong thức cũng như trong khi ngủ, trong khi 
lành mạnh cũng như trong khi mê sẳng, trong khi sống cũng như 
trong khi chết (theo thần thức và đi đầu thai). Lực lượng của địch 
(chấp ngã) mạnh mẽ và hùng hậu như thế đấy. Chúng ta cần phải 
hiểu rõ trước khi chiếnđấu. Biết mình, biết người, trăm trận trăm 
thắng. 


Chúng ta không bao giờ được phép khinh địch. Phải chuẩn bị đầy đủ 
trước khi chiến đấu. Và trong khi chiến đấu phải quyết tâm và kiên 
nhẫn. Với hai điều kiện căn bản ấy, chắc chắn hành giả sẽ thành 


công trong cuộc chiến đấu, dẹp tan cái ngã tên giặc nguy hiểm nhất 
trong mỗi chúng ta, và cầm đầu các tên giặc khác là: tham, sân, sỉ. 
Trừ được tên đầu đẳng này là hành giả đã hoàn toàn thành công 
trong trận giặc chống phiền não, khổ đau và bắt đầu bước lên đài 
giải thoát. 

Bài Thứ 6 

Lục Độ 

Độ thứ nhất: Bố Thí Ba La Mật 

A. Mở Đề 

Đạo Phật thường được gọi là Đạo Từ bị, vì tình thương trong Đạo 
Phật rất bao la, sâu rộng. Đức Phật tổ vì từ bi mà xuất gia để tìm đạo 
cứu khổ cho chúng sinh. Vậy người Phật tử, khi noi theo dấu chân 


Phật, cũng phải lấy từ bi làm động tác chính cho sự tu hành của 
mình. 


Nhưng làm thế nào để thể hiện được lòng từ bi và làm cho nó tăng 
trưởng? Phương pháp mầu nhiệm nhất là thực hành pháp môn Bố thí 
Ba la mật, một trong sáu pháp môn (lục độ) mà đức Phật đã chế ra 
cho kể tu hành có tâm trí rộng lớn thực hành để độ mình và độ người 
ra khỏi biển sanh tử luân hồi và đến bờ giác ngộ. 


B. Chánh Đề 


I. Định Nghĩa 


Bố thí là cùng khắp: thí là cho, là trao tặng. Bố thí là cho cùng khắp, 
cho tất cả mọi người, mọi vật, mọi nơi. 


Ba la mật nguyên âm tiếng Phạn là Paramita. Người Trung hoa dịch 


nghĩa là "BỈ ngạn đáo", nói theo tiếng Việt là "đến bờ bên kia". 

Bố thí Ba la mật, tức là một môn tu hành bằng phương pháp bố thí, 
có công năng như một chiếc thuyền, đưa mình và người từ bờ mê 
lầm của chúng sinh sang bờgiác ngộ của chư Phật. 

I. Thành Phần Của Bố Thí Ba La Mật 


Bố thí Ba la mật gồm các loại sau đây: Tài thí, Vô úy thí. Dưới đây 
chúng ta lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của các loại bố thí ấy: 


1. Tài thí: Tài thí tức là đem tiền bạc, của cải, vật thực của mình ra 


cho. Tài thí có hai loại: a) Nội tài: Là những vật chí thân quí báu nhất 
của mình như thân mạng, đời sống của mình. Thí nội tài ở đây tức là 
hy sinh thân mạng để cứu vớt kẻ khác ra khỏi nguy nan. Trong các 
chuyện tiền thân của đức Phật Thích Ca, chúng ta đã thấy nhiều 
gương thí nội tài, như câu chuyện Người lái buôn kia, trong khi đi 
biển bjịthuyền chìm đã tự hy sinh thân mạng bằng cách buông tay 
khỏi cột buồm mà mìnhđang bám vào, để nhường chỗ cho những 
hành khách xấu số khác khỏi chết đuối. 


Thí nội tài là một cử chỉ hy sinh cao đẹp nhất mà chỉ những người 
giàu lòng từ bị, bác ái mới làm được. 


Nếu còn xem thân mạng mình là quý, là trọng hơn thân mạng kẻ 
khác thì chắc chắn không bao giờ 


thực hiện được loại bố thí này. 


b) Ngoại tài: Ngoại tài là những vật thường dùng của mình như thức 
ăn đồ mặc, tiền bạc, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa v.v... Đem những 
vật ấy ra cho những người túng thiếu, nghèo khổ thì gọi là thí ngoại 
tài. 


2. Pháp thí: Đem lời hay, lẽ phải, những chân lý đúng đắn, những lời 
dạy quí báu của đức Phật để chỉ 


bày, khuyên bảo người khác; hoặc y theo giới luật của Phật tu hành 
thành thật để làm khuôn mẫu cho người bắt chước, bỏ dữ theo lành, 
cải tà quy chánh đều là pháp thí. Pháp thí có một giá trị rất lớn lao 
hơn cẩẳtài thí, và tài thí chỉ giúp người khác đỡ túng thiếu về phương 
diện vật chất trong một thời gian, hay nhiều nhất là cứu giúp một 
đời người. Nhưng pháp thí giúp đỡ người rất nhiều về phương diện 
tỉnh thần, không riêng gì đối với người nghèo khó, mà cả người giàu 
sang, chức tước; không phải chỉ có ảnh hưởng tốt trong một giai 
đoạn, mà gieo nhân lành cho nhiều đời kiếp về sau. Vì những lẽ đó, 
nên người Phật tử chân chính, không bao giờ bỏ mất một dịp nào mà 
không làm pháp thí, cả về phương diện khẩu giáo (dùng lời lẽ đúng 
Phật pháp để chỉ dạy) lẫn phương diện thân giáo (dùng đời sống 
chân chính hợp đạo để chỉ dạy). 


3. Vô úy thí: Vô úy nghĩa là không sợ. Vô úy thí là làm cho người 
khác không sợ, hết sợ. Phép thí này mới nghe thì tưởng như là không 
quan trọng gì cả. Nhưng nếu suy nghĩ một cách chín chắn, chúng ta 
sẽ thấy đức Phật thật vô cùng thâm thúy khi chế ra pháp thí này. 


Chúng ta hãy nghĩ lại mà xem, có phải trong một đời người, cái sợ đã 
chiếm nữa cuộc đời rồi không? 


Khi nhỏ chúng ta sợ la rầy, sợ đánh đập, sợ ma quÏ...; khi tráng niên 
sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ giặc, sợ thiếu công danh, sự nghiệp; khi 
già sợ đau, sợ ốm, sợ già, sợ chết... ChỈ toàn sợ và sợ. Đó là chưa nói 
đến gặp thời buổi loạn lạc, còn phải sợ sưu cao, thuế nặng, sợ quan 
tham, lại nhũng, sợtrộm cướp, lưu manh, sợ tù, sợ tội, sợ chém, sợ 
giết... Bao nhiêu thứ sợ chồng chất lên đầu người, làm cho họ 


không dám ngửng lên, lưng họ còng xuống, đầu gối họ sắp quy. 
Muốn có một hình ảnh tượng trưng cho sự sợ hãi, thì hãy lấy hình 
ảnh của người dân quê Việt nam trong thời Pháp thuộc thì rõ: Hai tay 
họ sẵn sàng chắp lạy, mắt không dám nhìn lên, lưng còng xuống và 
hai đầu gối sẵn sàng để quỳ 


xuống mỗi khi nghe tiếng nạt của ông quan hay ông thực dân hống 
hách. 


Đời sống đã khổ, lại càng khổ thêm vì sợ. Cho nên làm cho người hết 
sợ,chính là đã cứu cho họ bớt đi quá nửa khổ đau trong kiếp sống. 
Lòng từ bi của đức Phật do thấy chúng sinh khổ sở vì sợ, nên đã chế 


ra phép thí vô úy. 


Muốn thực hành pháp môn này, hành giả trước tiên phải luyện cho 
mình một đức tính đừng sợ gì cả. 


Mà kẻ tu hành chân chính, hiểu rõ giáo lý của Phật, thì còn sợ nỗi gì? 
Tiền của, họ không tham lam cho nên không sợ mất; danh lợi, họ 
không màng, nên không sợ thiếu, sanh mạng, họ xem như giả 


tạm, nên không sợ chết. Do cái tâm lý đó mà cõi lòng họ luôn luôn 
không xao động, nét mặt họ luôn luôn bình tĩnh trước mọi sự đổi 
thay, gian nan, nguy hiểm. Người tu hạnh thí vô úy sẵn sàng để nhảy 
xuống nước vớt người sắp chết chìm, nhảy vào lửa để cứu người sắp 
chết thiêu, xông vào đám cướp để cứu người lương thiện, đến gõ cửa 
công, đểminh oan cho người vô tội... 


Tóm lại, người tu hạn thí vô úy, hễ đi đến đâu thì đem đến đó một 
nội binh tĩnh, an vui cho mọi người và mọi vật. 


II. Phải Bố Thí Như Thế Nào Mới Đúng Chánh Pháp 
Chúng ta đã biết qua các lối Bố thí Ba la mật. Đến đây, chúng ta cũng 
cần biết rõ thái độ của người tu hành bố thí phải như thế nào. 


Sự bố thí như đã nói trên, thật ra không khó và không hiếm. Rất 


nhiều người có thể làm được. Trong đời, chúng ta thường thấy có 
nhiều kể giàu có đem bạc ngàn bạc vạn ra bố thí, có nhiều người bỏ 
cả 


tài sản ra lập nhà thương, ký nhỉ viện, trường học, có nhiều người 

dám liều mạng xông vào lửa để cứu kẻ sắp chết thiêu, nhảy xuống 

nước cứu người sắp chết đuối; có những kể anh hùng đem tài năng 
ra bảo vệ kẻ yếu hèn, hay dám đương đầu với bọn xâm lăng để giữ 
gìn đất nước. 


Về phương diện thí pháp, có nhiều người đi đâu cũng đem đạo lý ra 
giảng nói,đi đâu cũng tỏ ra ta đây hiểu đạo, chứng quả. 


Nếu nhìn bề ngoài, thì những hành động ấy đều là bố thí cả. Nhưng 
nếu xét vềtâm lý và động lực thúc đẩy bên trong, thì có thể có hai 
trường hợp khác xa nhau. 


1. Bố thí chấp tướng: Nghĩa là bố thí với một dụng tâm không trong 
sạch. Chúng ta đã biết bố thí do từ tâm mà ra. Bố thí là một pháp 
môn để tự độ và độtha. Những nếu bố thí với một dụng tâm khác 
như cầu danh, cầu tài lợi (cho ít mà cầu được trả nhiều), hoặc vì 
ganh đua, hoặc vì muốn làm nhục người chịu ơn, hoặc vì bị ép buộc, 
hoặc cho với một tâm lý khinh rẻ, hối tiếc hoặc cho với một tâm lý 
lừa lọc, bất công, thiên vị; nếu bố thí với một tâm lý, một thái độ 
nhưthế, thì tất là bố thí chấp tướng. 


Chẳng hạn đem tiền của ra lập nhà thương, trường học để được nêu 
trên báo, để được nhắc nhở đến luôn; hoặc nhảy xuống sông cứu 
người chết đuối để được "người đẹp" tán thưởng; hoặc giết giặc để 


mong được tấm huy chương, hoặc giảng đạo lý để tổ ra mình học 
rộng biết nhiều. Những hành vi bên ngoài đẹpđẽ ấy, bên trong thật 
không có giá trị gì. 


Bố thí với tâm lý, với động lực như thế, không phải là Bố thí Ba la 
mật; và phước đức của những hành động ấy thuộc về hữu lậu rất 
mồng manh, như mây nổi giữa hư không, gặp gió thổi liền tiêu tan. 


2. Bố thí không chấp tướng: Nghĩa là bố thí với một dụng ý trong 
sạch, đúng với ý nghĩa của nó. 


Trong khi bố thí, hành giả vì tâm từ bi bình đẳng, xem chúng sinh 
như con, nên không sinh tâm vị kỷ, không phân biệt bỉ thử, thân sơ. 
Hành giả vì biết tài sản cũng như thân mạng mình đều là giả tạm, vô 
thường, nên không tham lam, tiếc nuối. Hành giả vì biết cái ngã 
không có thật, nên khi cho không thấy có kẻ cho và người nhận, 


không tự cao, tự đại. 


Bố thí với một tâm địa trong sạch như trên sẽ được phước vô lậu 
thanh tịnh, mới đúng là Bố thí Ba la mật. 


IV. Công Đức Bố Thí Ba La Mật 


Pháp bố thí là cái nhân lành của quả phúc ở thế gian và xuất thế 
gian. Trong lục độ vạn hạnh, pháp bố 


thí đứng đầu, vì nó tương đối dễ làm hơn tất cả các pháp, mà công 
đức lại lợi lạc được cả đôi bên người nhận và kẻ cho: 


1. Đối với người nhận: Người đời không ai là đầy đủ. Kể được phần 
này thì thiếu phần khác: kẻ được vật chất thì mất tinh thần, kể đầy 
đủ tinh thần thì thiếu thốn vật chất. 


Kẻ đang thiếu thức ăn mà được ăn, kể đang thiếu mặc mà được mặc, 
kể đang đau xót mà được vỗ về, an ủi, kể đang lo sợ mà được đùm 
bọc che chở thì thật là may mắn sung sướng vô cùng. Trong một xã 
hội có được nhiều người giàu lòng từ bi bác ái, luôn luôn tìm cách 
giúp người, thì xã hội ấy chắc chắn sẽ được an vui thịnh đạt. 


2. Đối với người cho: Sự bố thí đã đành là lợi lạc cho người nhận, 
những đối với người cho cũng không kém phần quý báu. Ngoài sự 
sung sướng được thấy mình làm việc phải, được thấy quần sinh sung 
sướng, vui mừng, hành giả còn nhờ bốthí mà tiến mau, tiến xa trên 
đường đạo. Mỗi khi đem của cải ra cho, là hành giẩcó một dịp để 
chiến thắng lòng tham lam, bỏn sển, ích kỷ và nới rộng lòng từbi; 
mỗi khi hy sinh tánh mạng để cứu giúp người, là hành giả có dịp để 
thửthách lòng tham sống, sợ chết, và trau dồi đức tánh lợi tha, bình 
tĩnh. Mỗi khi cho mà không kể kẻ thân người thù, là hành giả có dịp 
để 


chiến đấu với ngã chấp, ngã ái, ngã mạn. Nếu hành giả thí pháp, thì 
đó là những cơ hội để mình tự 


nhắc nhở, ghi nhớ những lời đức Phật dạy, những công đức mà Ngài 
đã làm để noi theo. 


C. Kết Luận 
Chúng ta đã thấy rõ giá trị của pháp Bố thí Ba la mật. Công đức của 


nó không những chỉ riêng cho người nhận, mà lẫn cả người cho nữa. 
Nó vừa độ người mà vừađộ mình. Nó có công năng đưa mình và 


người từ bờ mê lầm đến bờ giác ngộ, từ địa vị phàm phu đến quả vị 
Bồ Tát. 


Vậy xin khuyên các Phật tử đều phát tâm Bồ đề, tu hạnh Bố thí Ba la 
mật, đểtrên cầu thành quả Phật, dưới hóa độ chúng sinh, đền ơn Tam 
Bảo. 


Bài Thứ 6 (tt) 
Độ thứ hai: Trì Giới Ba La Mật 


A. Mở Đề 


Bất luận một đoàn thể, một tổ chức nào trong xã hội, muốn có quy 
củ, có đường lối để tiến triển, đều phải có kỷ luật hay giới điều. Kỷ 
luật càng chặt chẽ thìđời sống chung của tổ chức, cũng như của mỗi 
cá nhân trong tổ chức ấy lại càng mau tiến phát. Trái lại, một đoàn 
thể không kỷ luật là một toán người ô hợp, dù ban đầu có đông đảo, 
hùng mạnh bao nhiêu, rồi chẳng bao lâu cũng sẽ tan. 


Kỷ luật bao giờ cũng do những người lãnh đạo đặt ra. Một người 
lãnh đạo càng sáng suốt bao nhiêu, có kinh nghiệm bao nhiêu, thì quy 
luật, giới điều mà họ chếra, lại càng có giá trị thực tiễn, có công 
dụng quí báu bấy nhiêu. 


Đạo Phật là một cái đạo có mục đích đưa người đến chỗ giác ngộ, và 
sáng lập là đức Thích Ca, một đấng giác ngộ hoàn toàn. Vậy những 
giới luật, những giáođiều của đạo Phật tất nhiên là phải có một giá 
trị, một công dụng quí báu, bổích vô cùng cho những ai muốn theo 
dấu chân của đức Phật. 


Chính vì sự quan trọng và lợi ích lớn lao của giới luật như thế, nên 
đức Phậtđã nhiều lần nhắn nhủ với các hàng Đệ tử của Ngài phải 
nghiêm trì giới luật. Ngài thường dạy: "Gặp thời không có Phật, hãy 
lấy giới luật làm thầy". Kinh Phạm võng cũng có chép: "Giới sáng như 
mặt nhật, quí báu như ngọc châu anh lạc, các vị Bồ Tát đều do trì 
giới thanh tịnh mà thành Chánh giác". 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


"Trì" là giữ giới chặt chẽ; "Giới" là những điều răn dạy, ngăn cấm, 
những qui luật mà đức Phật đã chế 


ra để hướng dẫn các Đệ tử của Ngàiđi vào con đường chánh, và tránh 
cho họ những hầm sâu hố hiểm mà họ có thể rơi vào, trên con đường 
đi đến quả vị Phật. 


Vậy trì giới ba la mật là một môn tu để đi đến bờ giác ngộ bằng cách 
giữ gìn nghiêm chỉnh, trọn vẹn giới luật mà đức Phật đã răn dạy. 
I. Thành Phần Của Giới Luật 


Căn cơ của chúng sanh không đồng nhau, và sự tu hành của Đệ tử 
Phật cũng có nhiều cách; vì thế, đức Phật phải chế ra rất nhiều giới 
luật và phân ra nhiều loại để áp dụng cho sát vào căn cơ và lối tu của 
mỗi hạng người. Tuy thế, chúng ta có thể phân chia giới luật của 
Phật ra làm ba phần và hai cấp bậc: 


Giới tại gia cho hàng Tiểu Thừa. 


Giới xuất gia 

Giới Đạo và Tục thông hành (Bồ Tát giới) cho hàng Đại Thừa. 

1. Giới tại gia: Giới tại gia là những giới dành cho những người chưa 
xuất gia trong hàng Tiểu Thừa, tức là những cận sự nam và cận sự 
nữ (cư sĩ tại gia). Những người này có thể thọ trì từ một đến năm 
giới (Ngũ Giới) hay tám trai giới (bát quan trai). 

2. Giới xuất gia: Xuất gia gồm có năm chúng: Sa di, Sa di ni, Thức xoa 
ma na ni, Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. Các chúng này tùy theo sự tu hành 
thấp hay cao, nam hay nữ mà giữ giới nhiều hay ít: Sa đi và Sa di ni 
phải giữ 10 giới. 

Thức xoa ma na ni phải giữ 6 điều giới và tập 296 hạnh giới. 

Tỳ kheo phải giữ 250 giới 

Tỳ kheo ni phải giữ 348 giới. 

3. Giới đạo tục thông hành: Giới đạo tục thông hành chính là giới Bồ 
Tát. Ấy là giới mà Phật tử tại gia và xuất gia trong hàng Đại Thừa 
phải thọ trì, sau khi đã phát tâm Bồ đề tu Bồ Tát hạnh để mở rộng bề 
làm Phật sự và hóa độ thếchúng sinh. 


Phạm vi bài này chỉ nói về Đại Thừa Bồ Tát giới và đây những giới 
mà người tu hạnh trì giới ba la mật cần phải biết và giữ cho đúng. 


Bồ Tát giới gồm có: 

Nhiếp luật nghi giới. Người thọ trì "Nhiếp luật nghỉ giới" là người 
quyết giữ đúng mười hai giới trọng và bốn mươi tám giới khinh, 
nghìa là quyết không làm một việc ác nào cả. 


Nhiếp thiện pháp giới. Người thọ trì "nhiếp thiện pháp giới" là người 
quyết tâm làm tất cả các việc lành. 


Nhiêu ích hữu tình giới. Người thọ trì giới này là người quyết tâm tu 
hạnh từbi, hỷ xả, làm tất cả những điều lợi ích cho tất cả chúng sinh, 
không một loài nào mà chẳng hóa độ. 


II. Phải Trì Giới Như Thế Nào Mới Đúng Chánh Pháp 


Cũng như pháp tu bố thí nói ở bài trước; trì giới ba la mật cũng có 
hai cách: Trì giới sai chánh pháp và trì giới đúng chánh pháp, hay nói 
theo danh từnhà Phật là: Trì giới chấp tướng và trì giới không chấp 
tướng. 


1. Trì giới chấp tướng: Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình 
thức bên ngoài, chứ bên trong thì rất nhiễm ô. Chẳng hạn trì giới vì 
háo thắng để được người đời khen ngợi; trì giới với một tâm lý tự 


cao tự đại, cho mình hơn người, và khinh dễ người phàm giới; trì 
giới vì bị ép buộc, nên thiếu hoan hỷ 


mà sanh tâm buồn phiền, miễn cưỡng... Trì giới như thế là thiếu 
thành tâm, là giả dối,đánh lừa mình và người. Trì giới như thế chẳng 
ích lợi gì, chỉ thêm mất thời giờvà không phải là trì giới Ba la mật. 


2. Trì giới không chấp tướng: Trì giới không chấp tướng là làm theo 
đúng vẹn toàn các điều răn cấm mà đức Phật đã chỉ dạy, không vì 
danh lợi, không vì háo thắng, không vì bị hoàn cảnh ép buộc mà làm. 


Trong khi trì giới, hành giả không hề nghĩ mình giỏi hơn người, cũng 
không chấp nê theo giới luật, khinh dễ người phạm giới. Hành giả 
chỉ vì thuận theo đức tánh vốn không nhiễm trước mà làm điều lợi 
ích cho tất cả chúng sinh và nhìn nhận 'trì giới" là bổn phận của 
mình không thể bỏ qua được. Trì giới nhưthế mới đúng là trì giới Ba 
la mật, công đức sẽ vô lượng vô biên. 


IV. Công Đức Trì Giới Ba La Mật 


Như trên đã nói, trì giới Ba la mật có một hiệu lực rất lớn lao cho 


việc tu hành của người Phật tử. Phật tử thọ trì giới luật nghiêm trang 
thanh tịnh thì lúc hiện tiền tâm được thơ thới an vui, không có gì 
phải ân hận. Đối với làng nước, hành giả được niềm nở kính 
nhường, nhất là đối với các tín đồ, lúc nào cũng được hoan hỷ, quý 
trọng. Trong kiếp vị lai, hành giả chắc chắn được chứng quả Bồ đề, 
thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. 


Nếu chúng ta đem so sánh pháp môn bố thí với trì giới Ba la mật, thì 
sẽ thấy phép trì giới hơn hẳn bố 


thí một bậc. 


Người Phật tử có tài thí, pháp thí mà không có trì giới, thì không thể 
thành Phật được, vì người ấy vừa tạo phước và cũng vừa gây tội, do 
chỗ không trì giới, thành thử gây nghiệp thiện ác xen tạp, đâu được 
trọn lành mà mong chứng đến quảThánh? 


Trái lại, người Phật tử, nếu chỉ chăm chú nghiêm trì giới luật, thì 
chắc chắn sẽ thành Phật. Vì sao vậy? 


Vì trong lúc chuyên tâm trì giới là đã có tài thí và pháp thí hàm súc 
rồi: Khi hành giả trì giới được thanh tịnh, thì tâm từ bi, hỷ xả bủa 
khắp. Hễ họthấy kẻ nào làm hạnh tài thí, pháp thí cho ai, thì liền 
sanh tâm hoan hỷ tán thành công đức, như thế tức là người ấy được 
một phần công đức "tùy hỷ bốthí'. 


Hơn nữa, khi hành giả thành thật chuyên trì giới luật, thực hành theo 
đúng lời Phật dạy, làm gương mẫu cho quần sinh bắt chước, tức là 
đã thí pháp bằng thân giáo. Còn khi hành giả trì tụng giới luật cho 
nhập tâm thuần thục, cũng tức là thí pháp bằng khẩu giáo. 


Xem như thế thì trì giới Ba la mật là một pháp môn rất thần diệu, có 
thể bao gồm cả bố thí lẫn trì giới, chắc chắn sẽ đưa hành giả đến bờ 
giải thoát. 


C. Kết Luận 


Giá trị và công năng của trì giới Ba la mật đã được chứng minh một 
cách rõ ràng, chúng ta không còn nghi ngờ điều gì nữa. Giờ đây 
chúng ta còn một quyết định dứt khoát là phát tâm dũng mãnh trì 
giới Ba la mật. 


Sự tu chỉ cốt ở thực hành. Dù thông minh tài trí đến đâu, dù thâm 
hiểu giáo lý đến đâu, mà không thực hành, thì cũng vô ích. Chúng ta 
đừng nên quên rằng chữ"hành" thường đi theo chữ "học" và chữ 


"tu" (học hành, tu hành). Đạo Nho cũng có câu: "học nhỉ thời tập chỉ'. 
Đạo Phật lại dạy một cách mạnh mẽ hơn: "tu mà không học là tu mù; 
học mà không tu là cái đảy sách". Nhất là khi đã mang danh Phật tử, 
đã thọ giới mà không giữ giới, thì chẳng khác gì đem giới luật của 
Phật ra mà phỉ báng và làm trò cười cho thế nhân. 


Vậy chúng tôi xin khuyên quí Phật tử, sau khi đã nhận chân giá trị 
cao quí và lợi ích lớn lao của pháp môn trì giới Ba la mật, hãy mau 
mau phát tâm rộng lớn tu hành trì giới này, để chóng thoát vòng sinh 
tử khổ đau. 


Bài Thứ 7 

Lục Độ (tiếp theo) 

Độ thứ ba: Tỉnh Tấn Ba La Mật 
A. Mở Đề 


Ngạn ngữ ta có câu: "Ăn không lo, của kho cũng hết". Thực vậy, dù 
tiền rừng bạc biển mà ăn rồi ngồi không, thì cơ nghiệp cũng có ngày 
tiêu tan. Đôí với người giàu, lười biếng còn như thế, huống hồ đối 
với người nghèo túng, thì lười biếng là một chứng bệnh rất nguy 
hiểm... 


Người làm ruộng không siêng năng cày cấy, bón phân tát nước, thức 
khuya dậy sớm, lo lắng mọi việc, thì đến mùa lúa, chắc chắn sẽ bị 
thất bại, thiếu trước hụt sau, nợ nần vây kéo, cả năm buồn bã. 


Anh thợ máy hay chị thợ may không siêng năng với nghề nghiệp, 
lười biếng ăn chơi mãn tháng suốt năm, vì tiền bạc không dư nên 
phải vất vả, đến khi đau ốm lại càng khổ vô cùng. 


Người đi buôn bán, không siêng năng thức khuya dậy sớm, mua tảo 
bán tần, thì phải bị lỗ lã, thâm thủng nhiều ngày, mang công mắc nợ, 
nên phải sang tiệm thế đồ, gia tài khánh kiệt. 


Trong đạo Phật cũng vậy, lười biếng là một cái tội. Người học đạo 
không tỉnh tấn thức khuya dậy sớm tham thiền, quán tưởng, niệm 
Phật tụng kinh, không lo hoằng dương chánh pháp, cứ biếng nhác 
qua ngày, tiêu pha của đàn na tí chủ; như thếmình đã không tự độ, 
thì làm sao độ tha được! Hiện tại không có lợi ích gì chođạo, sau khi 
chết phải trả nợ cho đàn na thí chủ. Nói chung lại, người lười biếng 
dù ở ngoài đời hay trong đạo, dù làm việc gì cũng không thành công. 


Muốn tránh những điều tai hại trên, ta phải tu pháp Tinh tấn Ba la 
mật. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


"Tinh" là tỉnh chuyên (ròng rặt) một việc không có xen tạp. "Tấn" là 
tiến tới mãi mãi không dừng, không gián đoạn hay thối lui. 


Hai chữ tỉnh tấn nói theo nghĩa thông thường là siêng năng chuyên 
cần; theo Duy thức học, thì tỉnh tấn là món trong mười một món 
thiện tâm sở, không phải thuộc về phần tội ác. Bởi vậy, người siêng 
năng làm những điều sai quấy nhưsiêng năng đào đường khoét vách, 
cờ bạc rượu chè thì không phải là tỉnh tấn, mà duy thức học gọi là 
"phóng dật" (buông lung) I. Thành Phần Của Tỉnh Tấn Ba La Mật 


a) Tinh tấn ngăn các điều ác đừng sanh: Nghĩa là các điều ác, từ 
trước đến giờ mình chưa làm đến, thì từ nay về sau cũng phải tỉnh 
tấn đừng cho nó phát sinh. Thí dụ như từ hồi nào đến giờ, ta không 
hề 


sát sinh hại vật, trộm cướp gian giảo, trêu hoa ghẹo nguyệt, nói lời 
đối trá hung ác và cờ bạc rượu chè v.v... thì từ đây về sau ta cũng 
phải tỉnh tấn thêm lên, cố gắng giữ gìn cho đừng sanh khởi. 


b) Tinh tấn diệt cho mau các điều ác đã sanh: Nghĩa là các điều ác mà 
mìnhđã lỡ làm rồi, thì phải tỉnh tấn diệt trừ cho mau, thí dụ như ta 
lỡ tạo những tội ác tham lam trộm cướp, đa mê sắc dục, giận dữ 


kiêu căng, thì nay ta phải tinh tấnđừng cho nó tăng trưởng thêm nữa, 
mà trái lại phải diệt trừ cho chóng. 


c) Tỉnh tấn làm cho các điều lành phát sinh: Nghĩa là từ trước đến 
nay có nhữngđiều lành ta chưa thực hiện được, thì nay ta phải tỉnh 
tấn để cho nó phát hiện ra trong hành động. Thí dụ, lâu nay ta chưa 
làm những việc thiện xã hội, bổcông bỏ của ra giúp người nghèo đói 
tật nguyên, hay ta chưa quy y thọ 


giới, ăn chay niệm Phật, học đạo nghe kinh v.v... thì từ ngày hôm nay 
ta phải tỉnh tấn làm cho các điều làm này được phát sanh. 


d) Tỉnh tấn làm cho các điều lành tăng trưởng: Nghĩa là các điều lành 
đã được phát sanh rồi, nay ta phải tỉnh tấn làm cho nó tăng trưởng 
hơn nữa, hay ta đã quy y rồi, bây giờ phải tỉnh tấn phát nguyện trì 


giới. Nếu ta đã thọ Ngũ Giới rồi, bây giờ phải tỉnh tấn tu Bát quan 
trai... Tóm lại, tất cả việc lành từ 


ngoài đời cho đến trong đạo, mình đã làm thì phẩi tỉnh tấn làm sao 
cho mỗi ngày được phát triển. 


IV. Phải Tỉnh Tấn Như Thế Nào Mới Đúng Chánh Pháp? 


Tinh tấn, cũng như bố thí và trì giới, đều có hai phương diện: a) Tỉnh 
tấn có chấp tướng: Có người trước mặt mọi người, thì rất tinh tấn, 
lăng xăng làm việc này việc khác, tổ ra cần mẫn chăm chỉ để được 
tiếng khen, nhưng khi không ai nhòm ngó, thì lại rất giãi đãi. 


Có người vì sợ người trên la rầy, quở phạt mà tỉnh tấn; nhưng khi 
được tự do, không ai kiểm soát thì lại buông lung. Có người tỉnh tấn 
với một tâm lý háo thắng, quyết hơn người để tựcao tự đại. 


Tỉnh tấn với một dụng tâm không trong sạch, như vì danh, vì lợi, vì 
sự kiêu căng v.v... đều là tỉnh tấn chấp tướng, không đúng là tỉnh tấn 
Ba la mật. 


b) Tinh tấn không chấp tướng: Tinh tấn không chấp tướng tức là tỉnh 
tấn một cách chân thành, không vì dục vọng mà chính vì mình nhiều 
tội lỗi, nên quyết tâm sửa chữa, thấy mình cần giải thoát ra khỏi luân 
hồi, nên phải gấp rút chuyên cần tu luyện. Người tinh tấn không 
chấp tướng thì dù ở giữa đám đông người hay ở một mình, dù có 
người nhắc nhở kiểm soát hay không, dù đạt được quả vịcao hay 
thấp v.v... cũng không bao giờ thay đổi ý chí và thái độ quyết tiến 
của mình, mà mục đích là giải thoát mình và người ra khỏi cảnh khổ 
sanh tử luân hồi. 


IV. Công Đức Của Tỉnh Tấn Ba La Mật 


Trong tất cả sự nghiệp, vĩ đại ở đời, hay kết quả vẻ vang trong đạo, 
cái bí quyết duy nhất để thành công là pháp tỉnh tấn. Tinh tấn như là 
chất dầu xăng làm cho chiếc xe hơi chạy. Động cơ dù tốt, người lái 
dù giổi, con đường dù bằng phẳng, mục đích dù gần, mà không dầu 
xăng thì chiếc xe vẫn ở nguyên một chỗ. 


Cho nên câu nói cuối cùng của đức Phật Thích Ca với các Đệ tử trước 
khi nhập diệt là: "Hỡi các người, hãy tinh tấn lên để giải thoát". 
Người thọtrì Tam quy, tỉnh tấn giữ năm giới và làm các điều phước 
thiện, thì sẽ được sanh lại làm nhân đạo, phúc thọ song toàn. Người 
tỉnh tấn tu Thập thiện và tu Tứthiền, Bát định, thì sẽ sanh về cõi Trời 
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Người thấy các khổ cảnh sanh lòng 
nhàm chán cảnh đời, quyết tâm dứt trừ các phiền não, tỉnh tấn tu ba 


mươi bảy phẩm trợ 


đạo, kết quả sẽ chứng được bốn quả Thanh vân. Người quán thấy 
mười hai nhân duyên là nguồn gốc của nhiều kiếp sanh tửluân hồi, 
tỉnh tấn tu hành, quyết đoạn trừ mười hai nhân duyên, sẽ thành 
quảDuyên giác. Các vị Bồ Tát, xứng theo tự tánh vô tham của mình, 
tỉnh tấn tu pháp bố thí ba la mật; xứng theo tự tánh vô sân, tỉnh tấn 
tu pháp nhẫn nhục ba la mật; xứng theo tự tánh vô si, tinh tấn tu 
pháp trì giới ba la mật; xứng theo tự tánh tịch tịnh, tỉnh tấn tu pháp 
tu pháp thiền định ba la mật... 


Tóm lại, các vị BồTát trong khi tu, vì xứng với thể tánh chân tâm của 
mình mà tu pháp lục độ,không chấp ở nơi ngã tướng, nhân tướng, 
chúng sinh tướng, thọ giả tướng, không thấy mình có, có người, có 
năng sở, bỉ thử, thì khi nhân hạnh Bồ Tát được viên mãn, sẽ thành 
quả Phật. 


Xem thế đủ biết công đức của tỉnh tấn lớn lao biết chừng nào. Tu 
pháp môn nào cũng vậy, hễ có tỉnh tấn mới có hiệu quả, không tỉnh 
tấn thì hoàn toàn thất bại. 


C. Kết Luận 


Giá trị và lợi ích của tỉnh tấn không thể nghĩ bàn, vậy trong khi làm 
việc đời cũng như việc đạo, chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn 
đức tinh tấn, như người tài xế chuẩn bị xăng nhớt, trước khi làm 
những cuộc hành trình xa xôi. Nếu chúng ta không luyện được đức 
tỉnh tấn, không chiến thắng được tánh giải đãi, buông lung thì chúng 
ta hãy cân nhắc rằng, công việc mà chúng ta sắp làm sẽhoàn toàn 
thất bại. 

Công việc tu hành, đi từ bờ mê đến bến ngộ, đường dài muôn trùng 
vạn dặm, trải qua bão táp mưa sa, nếu không có được đức tỉnh tấn, 
như các bùa hộ mệnh và bí quyết tiến thủ, thì chúng ta chỉ quanh 
quẩn mãi trong biển sanh tử luân hồi. 


Một lần nữa, hãy nghe lời đức Bổn sư dạy còn văng vẳng bên tai: 
"Hỡi các người! Hãy tinh tấn lên để 


giải thoát". 
Bài Thứ 7 (tt) 
Độ thứ tư: Nhẫn Nhục Ba La mật 


A. Mở Đề 


Kinh Hoa Nghiêm có nói: "Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng 
môn khai" (một niệm lòng sân hận nổi lên, thì trăm ngàn muôn tức 
cửa nghiệp chướng đều mở ra). Thật vậy, lắm người vì một phút 
không dẫn được cơn tức giận, mà đánh đập vợ con đến tàn tật, đốt 
phá của cải quý báu của ông cha để lại, rồi phải ân hận suốt đời. 
Lắm lúc, vì không làm chủ được tánh nóng nẩy mà tình cốt nhục 
phải chia ly, nghĩa vợ chồng phải phân rẽ, bạn chí thân trở thành kẻ 
oán thù... 


Người học đạo cũng vậy, nếu gặp nghịch cảnh không nhẫn nhịn 
được, thối chí nản lòng, đôi khi phải bị 


đọa đày. Như ông Độc giác tiên nhân, vì một niệm sân hận không 
nhẫn được, mà phải bị mất năm pháp thần thông. Ông Uất đầu lam 
phất, vì sân hận mà phả¡đọa làm loài phi ly trùng (chồn bay). Nên 
sách có nói: "Nhất sân chỉ hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chỉ 
sơn" (Nghĩa là một đóm lửa sân, có thể đốt tan muôn mẫu rừng công 
đức). 


Vậy muốn trừsân hận một cách có hiệu quả, phải tu pháp Nhẫn nhục 
Ba la mật. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


"Nhẫn" là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt nghịch lòng. "Nhục" 
là điều sỉnhục, điều xấu hổ, làm tổn thương đến lòng tự ái của mình. 


Nhẫn nhục Ba la mật là nhẫn nhục đến chỗ cùng tột không còn ai có 
thể nhẫn nhụ hơn thếnữa. 


II Thành Phần Của Nhẫn Nhục Ba La mật 


1. Thân nhẫn. Đối với nghịch cảnh như nắng mưa, nóng lạnh, đói 
khát, đau ốm, hoặc bị ngườiđánh đập, hành hạ, làm bức não nơi 
thân, mình cũng cam chịu, không phàn nàn hay chống cự lại. Đay là 
chịu đựng về thể xác. 


2. Khấu nhẫn. Thân đã nhẫn chịu không chống lại người và miệng 
cũng không thốt ra những lời nguyền rủa độc ác, trước những lời ma 
nhục chua cay, mắng nhiếc tồi tệ hay đánh dập tàn nhẫn. 


3. Ý nhẫn. Nhẫn nhục cả trong tâm, không căm hờn, không oán giận, 
không nổi lên ý phản đối, những tư tưởng hắc ám để trả thù. 


1⁄2 


Trong ba thứnhẫn này, "ý nhẫn" là khó nhất và quan trọng nhất. Có 
nhiều khi thân có thể chịu đựng được cụac hình, nhưng miệng vẫn 
lầm bẩm nguyền rủa. Thêm một lần nữa, miệng tuy không thốt ra 
những lời phản đối, nguyền rủa, nhưng ý vẫn ngấm ngầm phản đối, 
và tức giận đốt cháy tim gan. 


Đến khi "tâm ý" cũng không ngấm ngầm nổi dậy phản đối, sự tức _ 
giận lắng xuống tận đáy lòng; đứng trước mọi nghịch cảnh, lòng vẫn 
phẳng lặng như không, thì nhẫn nhục mới thật là hoàn toàn. 


Nếu bên trong vẫn chưa nhẫn được, thì thế nào giận giữ cũng có 
ngày xuất hiện ra trong lời nói và hành động. 


II. Phải Nhẫn Nhục Như Thế Nào Mới Đúng Chánh Pháp? 


1. Nhẫn nhục có chấp tướng. Nhẫn nhục vì sợ quyền thế; Nhẫn nhục 
vì đang nằm trong hoàn cảnh bất lợi chưa thể trả thù được; Nhẫn 
nhục để mong cầu được người khen, hay được chức trọng, quyền 
cao; Nhẫn nhục vì khinh bỉ đối thủ, hay tự cho mình cao hơn người, 
không thèm chấp nê, phản đối. Nhẫn nhục như thế là Nhẫn nhục 
chấp tướng vì còn do dục vọng tham, sân, si, mạn thúc đẩy, chưa 
phải là Nhẫn nhục Ba la mật. 


2. Nhẫn nhục không chấp tướng. Người tu hạnh Nhẫn nhục ba la 
mật, trước hết phải do ý muốn diệt trừ lòng sân hận, kiêu mạn, tất 
đố, tự ái, tham lam...Nếu có người chửi mắng, mình phải bình tĩnh 
tự 


nghĩ rằng: "Ta có làm điều gì sái quấy không? Nếu có, thì ta bị sỉ 
nhục là phải, ta nên cảm ơn người. 


Nếu ta trong trắng, thì những lời sỈ nhục ấy có dính líu gì đến ta đâu, 
mà phải khổ tâm nghĩ đến?" 


Hơn nữa, người tu Nhẫn nhục còn nhắm much đích trao đồi lòng từ 
bi và hỷ xả, ta Nhẫn nhục không oán giận, không trả thù là vì ta 
thương người, ta muốn xem mọi người nhưthân thuộc anh em. ta 
Nhẫn nhục vì ta không muốn cuộc đời là một đấu trường, một bãi 
chiến, một lò lửa của sân hận, đốt thiêu tất cả. 


Chúng ta hãy tập cho được Nhẫn nhục như ông Purna trong câu 
chuyện sau đây: "Khi Phật còn tại thế, một Đệ tử của Phật, ông Purna 
xin Phật đi qua truyền đạo tại xứChronaparanta, là một xứ có tiếng 
rất hung ác. Phật hồi ông Purna: 


Ông đã phát nguyện đem đạo pháp của ta đến truyền bá cho dân xứ 
ấy, nhưng nếu ho không nghe, lại còn dùng lời hung ác mắng chửi 
ông, thì ông nghĩ sao? 


Bạch Thế tôn, con nghĩa: Họ là người tốt, vì họ không dùng cây đánh 
đập con, hay lấy đá ném con. 


Phật hỏi tiếp: 

Nếu họ lấy câyđánh ông, hay dùng đá ném ông, thì ông nghĩ sao? 
Bạch Thế tôn, con nghĩ: Họ vẫn còn lòng nhân, vì họ không chém giết 
hay đập con đến chết. 

Phật lại hồi: 

Nếu họ chém giết hoặc đánh chết ông thì ông nghĩ sao? 

Bạch Thế tôn, con nghĩ: Họ là ân nhân của con, vì nhờ họ mà con 
thoát được thân đau khổ, bỏ được bọc thúi tha, từ biệt đời sống khốn 
nạn này. 

Đức Phật khen: 


Hay lắm ! Ông nhẫn nhục được như vậy thì mới có thể qua xứ ấy 
truyền đạo được ! 


Ông Purna qua xứ Chronaparanta truyền đạo không bao lâu, dân 
chúng xứ ấy đeù qui đầu Phật pháp cả. 


Nhẫn nhục nhưông Purna mới thật đúng là Nhẫn nhục Ba la mật, 
nghĩa là nhẫn từ ngoài thân đến trong tâm, nhân mà không thấy 
mình nhẫn và cảnh nhục để nhẫn. 


IV. Công Đức Của Pháp Nhẫn Nhục Ba La mật 

Như đoạn mở đầuđã nói, lửa sân hận có thể đốt thiêu tất cả những gì 
quí báu, nà loài người đã xây dựng được trên thế giới này. Lửa sân 
hận chỉ có thể bị dập tắt bằng nước Nhẫn nhục Ba la mật. 


Không Nhẫn nhục thì gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tó thầy đoạn 
tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. 


Có Nhẫn nhục thì gia đình sum họp, bạn hữu tương thân, tớ thầy 
trung tín, đồng bào đoàn kết, thế 


giới hòa bình. Riêng đối với bản thân, không Nhẫn nhục thì lửa giận 
thiêuđốt lòng mình và dục vọng hoàng hành, sự nghiệp tiêu tan, mọi 
người xa lánh,đạo quả khó tròn. 


Có Nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, thanh tịnh tràn lan, sự nghiệp 
dâng cao, người người quí trọng, đạo quả viên thành. 


Vì nhận thấy công đức lớn lao và quí báu của Nhẫn nhục cho nên cổ 
nhân đã có nhắn nhủ với người đời một cách mạnh mẽ như sau: 


Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận 


Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tê tiêu 


Mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc 

Hưu hưu hưu, cái thể công danh bất tự do 

Nghĩa là: 

Nhẫn nhẫn nhẫn (thân nhẫn, miệng nhẫn, tâm nhẫn) 
thì những điều trái chủ oan gia từ đây dứt hết. 


Nhịn nhịn nhịn (thân nín, miệng nín, tâm nín) thì cảnh giới thần tiên 
vô hạn cũng do đay màđược. 


Thôi thôi thôi (thân, miệng, tâm đều thôi) thì những công danh cái 
thế không còn tự do. 


C. Kết Luận: 


Chúng ta không còn nghỉ ngờ gì nữa giá trị và công đức lớn lao, quý 
báu của nhẫn nhục. Giờ đây chúng ta chỉ còn quyết tâm thực hành 
ngay pháp môn này. Nhất là đối với Phật tửnào đã nhiều lần bị 


lửa giận tàn phá tâm can, gia đình và sự nghiệp của mình, hãy mau 
mau tu tập pháp nhân nhục này. 


Đừng để phải ăn năn, hối tiếc và khổ đau thêm một lần nữa vì lửa 
nóng giận. 


Kể tu hành lại càng gấp rút thực hành pháp môn này. Không có gì 
taio hại cho sự nghiệp tu hành của mình mà làm cho người chung 
quanh khinh lờn, xa lánh bằng sự nóng giận, cọc cằn nơi một kẻ xuất 
gia cầu đạo. Dù những người ấy có tỉnh thông kinh điển bao nhiêu, 


tu hành bao nhiêu ,mà khi thấy nét mặt họ đỏ gay, giọng nói họ quát 
tháo, cử chỉ họ mất tự chủ, thì người chung quanh không còn tin 
tưởng ở sự tu hành của họ nữa, vì sự nóng giận tố cáo họ một cách 
hùng hồn. 


Chúng tôi tưởng không cần phải nói nhiều hơn nữa về những tai hại 
của giần dữ; vì chắc rằng những ai đã có lần giận dữ cũng đã thấy rõ 
như thế rồi. 


Để kết luận bài này, chúng tôi chân thành cầu mong cho mọi người 
cùng chúng tôi, đều thật hành pháp môn nhân nhục này một cách co 
hiệu quả, để cõi đời thêm phần an lạc. 


Bài Thứ 8 
Độ thứ năm: Thiền Định Ba La Mật 


A. Mở Đề 


Kẻ tu hành muốnđến bờ giải thoát hoàn toàn, cần phải tu cả phước 
lẫn huệ. Trong bốn đọ trước của lục độ mà chúng ta đã học, chỉ nói 
về tu phước. Trong hai độ cưối cùng là Thiền định và Trí huệ, chúng 
ta sẽ học về tu huệ. 


Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu tánh cách quan trọng và giá trị của 
Thiền định. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


Thiền định là gì? Thiền phiên âm theo tiếng Phạn là Thiền na, xưa 
dịch là tư duy, nay các học giả dịch là Tĩnh lự. Tu Tư duy có nghĩa là 
tu tập bằng phương pháp suy nghiệm, nghiên tầm và suy cứu về 


những đối tượng của tâm thức. Tĩnh lự có nghĩa là dùng tâm thể 
vắng lặng để thẩm sát các vấn đề 


đạo pháp. 


Còn chữ Định phiên âm theo tiếng Phạn là Tam muội (Samadhi), có 
nghĩa là tập trung tâm lý vào một đối tượng duy nhất, không để cho 
tâm ý tán loạn. Hợp hai chữ Thiền và Định lại, ta có một định nghĩa 
chung: Tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất không cho tan 
loạn, để tâm thể được vắng lặng và cho tâm dụng được mạnh mẽ, 
hầu quan sat và suy nghiệm chân lý. 


II. Các Loại Thiền định 


Thiền định có thể gọi là một trạng thái của tâm lý, trạng thái ấy gọi 
là trạng tahí Tĩnh lự.Song ở Dục giới, tâm lý không thể có được trạng 
thái ấy, vì nó chỉ phát hiện ởSắc giới, và Vô sắc giới. Rõ hơn nữa là 
Thiền thuộc về Sắc giới và Đinh thuộc về Vô sắc giới. Ở mỗi giới, 
Thiền và Định đều phân làm bốn cấp bực từ thấp lên cao, cho nên có 
danh từ là Tứ thiền và Tứ định. 


Tứ thiền và Tứ định này, tuy là kết qủa của công phu tu tập Thiền 
định, hay gieo trồng thiện căn, nhưng cũng là chung cho cả Phật 
pháp, cả Thế gian pháp,cả Thánh cả Phàm. Nói rõ hơn, là dù theo 
phương pháp Đạo Phật hay phương pháp nào, nếu có đường lối, có 
công phu đều có thể đạt đến Tứ 


thiền và Tứ định; nhưng đây cũng chỉ là thế gian pháp mà thôi. 


Còn nói về pháp Định của chư Phật, Bồ Tát và A La Hán thì khác. Đó 
là Thiền định thuộc Xuất thếgian pháp, không thể phát hiện trong 
phạm vi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giớiđược.Muốn đạt đến trạng 
thái Tĩnh lực của các bậc ấy, người ta phải đạt đến sựthoát ly tam 
giới. Còn lấn quẩn trong tam giới thì tâm ý chỉ có thể đạt đến Tứ 
định là cùng. 


Muốn có được Tứthiền và Tứ định, chỉ phải thoát ly và đoạn diệt 
phiền não ở Dục giới. Nhưng nếu muốn đạt các pháp Định vô lậu, thì 
phải diệt trừ tất cả các phiền não của Vô sắc giới. 


Trước khi mongđến được Định vô lậu, phải vần đến Thiền, bởi vì 
Thiền là căn bản của Định. Cóđược ngũ nhãn, lục thông cũng nhờ 
Thiền. Vả lại, Thiền có công dụng thẩm sát, nghiên cứu. Nếu muốn 
quan niệm chân lý, tất phải nhờ đến Thiền do đó Thiền là pháp tối 
yếu cho kẻ học đạo. 


Đứng về phương diện các trình độ của Thiền, kinh sách có dạy như 
sau: 1. Thế gian thiền. Thiền này có hai loại: Căn bản vị thiền và Căn 
bản tịnh thiền. Căn bản vị thiền gồm có mười hai phẩm, phân làm 
ba: Tứ thiền, Tứ vô lượng và Tứkhông. 


Người phàm chán cảnh tán loạn của Dục giới thì tu Tứ thiền. Người 
muốn phước lớn thì tu Tứ vô lượng. 


Kẻ nhàm chán cảnh sắc giới chật hẹp thì tu Tứ không. Vì mười hai 
phẩm Thiền này có thể làm căn bản cho thiện pháp xuất thế gian, 
nên gọi là căn bản Thiền. Với lại, an trú trong mười hai phẩm ấy, 


người tu Thiền còn ưa thích cảm giác lạc thọ của Thiền, nên gọi là 
căn bản vị Thiền. 


Căn bản vịthiền, phân làm hai: Lục diệu môn và Thập lục đặc thắng. 
Ai có huệ tánh nhiều thì tu Lục điệu môn, kẻ nào có định tánh nhiều 
thì tu Thập lục đắc thắng. Những ai có huệ tánh và định tánh đều 
nhau thì có thể tu cả hai loại. Vì người ta có thể căn cứ vào pháp 
Thiền này để phát sinh vô lậu trí, không phải chỉ thuần hữu lậu, như 
ở Căn bản vị thiền, nên gọi là căn bản tịnh thiền. 


Tuy nhiên, cảhai loại đều chỉ là thế gian thiền mà thôi, vì trước thời 
Phật giáng thế, phép Thiền này đã có. 

2. Xuất thếgian thiền. Pháp thiền này làcủa bậc xuất thế. Có bốn thứ 
Thiền quán: Cửu tướng quán, Bát bối xả quán, Bát thắng xứ quán và 
Thập nhất thiết xứ quán. Tu bốn thiền quán này, tuy là lấy các pháp 
hữu vi làm đối tượng suy nghiệm, những có thể đi đến kết quả ly 
dục, phát sinh vô lậu trí, nên gọi là Xuất thế gian thiền. 

3. Xuất thếgian thượng thượng thiền. 


Đây là pháp Thiền cao tột của các bậc đại nhân. Kinh Địa trì có giải 
về chín môn đại thiền này như 


sau: 


Một là "Tựtánh thiền", nghĩa là quán sát thật tướng của tự tâm, 
không cần lấy đối tượng ngoại cảnh. 


Hai là "Nhất thiết thiền", có công năng tự hành và hóa tha. 


Ba là "Nan thiền", môn Thiền gian nan, thâm diệu, khó tu. 


Bốn là "Nhất thiết môn thiền", có nghĩa là tất cả các pháp Thiền định 
đều do môn (cửa) này mà phát xuất. 


Năm là "Thiện nhân thiền", môn Thiền của những chúng sanh có đại 
thiện căn cùng tu. 


Sáu là "Nhất thiết hạnh thiền", bao nhiếp tất cả hạnh pháp của Đại 
Thừa. 


Bảy là "Trừ não thiền", có năng lực trừ diệt phiền não, khổ đau cho 
chúng sinh. 


Tám là "Thử thế tha thế lạc thiền", có năng lực làm cho chúng sinh an 


lạc trong hiện tại và tương lai. 

Chín là "Thanh tịnh tịnh thiền", có năng lực đoạn trừ hoàn toàn các 
hoặc nghiệp, và chứng được Tịnh báo đại Bố đề. Đến môn Thiền này, 
tâm ý hoàn toàn thanh tịnh và lại cũng không còn thấy cái tướng 
thanh tịnh ấy nữa, nên gọi là Tịnh báo. 

II. Công Năng Của Thiền định 


Theo Bồ Tát hạnh, có thể tu tập Thiền định và đạt đến mười kết quả 
tốt đẹp sau đây: Một là được an trụ trong pháp thức uy nghỉ. Tu 
Thiền định phải theo pháp thức mà hành trì, nhưvậy trải qua một 
thời gian kha lâu, thì ngũ căn được tịch tịnh, chánh định phát khởi, 
không cần có sự cố 

gắng mà vẫn được an trụ trong pháp thức oai nghỉ. 


Hai là được thực hành cảnh giới từ bi. Khi tu Thiền định, thì giữ 
được tâm từ bi, thương yêu chúng sinh, muốn cho tất cả được an ổn. 


Ba là không còn phiền não. Nhưò năng lực Thiền định mà các phiền 
não tham, sân, si, không còn phát sinh nữa. 


Bốn là gìn giữ được các giác quan. Không cho sắc, thanh, hương, vị, 
xúc lay động. 


Năm là vui vẻlạc thú. Xem Thiền định là một món ăn ngon lành hơn 
tất cả các món ănm khác trong thế gian. 


Sáu là xa lađược ái dục. Một khi tâm niệm đã lắng yên, ái dục không 
còn phát sinh và làm nhiễm trước được nữa. 

Bảy là chứngđược chân không ,những không bao giờ bị rơi vào chỗ 
chấp đoạn diệt hư vô. 

Tám là cởi mở được tất cả những dây trói buộc sự giải thoát. 


Chín là khai phát được trí huệ vô lượng và an trú trong cảnh giới của 
chư Phật. 


Mười là đạt đến sự giải thoát thành thục, đến chỗ mà tất cả hoặc 
nghiệp không còn nhiêu lạiđược nưũa. 


C. Kết Luận: 


Chúng ta có thểtóm tắt thành quả tốt đẹp của Thiền định như sau: 


Ngũ căn được tựtại, phiền não được dứt trừ ,từ bi được mở rộng, trí 
huệ được phát chiếu, cảnh giới giải thoát được phô bày ra trước mắt. 
Một pháp môn có công năng quí báu, có diệu dụng phi thường như 


thế, làm sao chúng ta có thể bỏ qua được? 


Mong rằng vì lợi ích thiết thực nói trên, quí vị Phật tử hãy gắng công 
tu tập pháp môn Thiềnđịnh này cho chíng có kết quả. 


Bài Thứ 8 (tt) 
Độ thứ sáu: Trí Huệ Ba La Mật 
A. Mở Đề 


Trong đạo Phật, hai tiếng vô minh được nhắc nhở đến luôn, vì chính 
vô minh là nguồn gốc, là đầu dây mối nhợ của đau khổ của sanh tử 
luân hồi. Phật thường dạy: "Cái khổcủa lạcđà, của lừa ngựa chở 


nặng mãn kiếp, cái khổ trôi lăn trong tam giới chưa gọi là khổ. Ngu si 
không trí huệ tin tưởng sai lạc, không biết hướng đi, cái ấy mới thật 
là khổ". 


Ngài còn dạy một cách mạnh mẽ, dứt khoát hơn: "Sỉ là gốc của tội 
lỗi, Trí huệ là gốc của muôn hạnh lành". Chúng ta là Phật tử chúng ta 
không muốn gây tội lỗiđể chịu quả khổ đau, chúng ta chỉ mong làm 
được các hạnh lành để hưởng phước quả và được giải thoát. Vậy tất 
nhiên chúng ta phải tu huệ, thì Trí huệ Ba la mật. 


B. Chánh Đề 


I. Định Nghĩa 


4 


Trí huệ là gì? "Trí" phiên âm chữ phạn là Phã na; "Huệ" phiên âm chữ 
Phạn là Bát nhã. "Trí" có nghĩa là quyết đoán; "Huệ" có nghĩa là giản 
trạch, Tự điển Phật học Trung Hoa định nghĩa như sau: "Trí là biết 
Tục đế và Huệ là thông hiểu Chân đế". 


Cũng có thểnói: Trí là thể tách sáng suốt trong sạch, Huệ là cái Diệu 
dụng xét soi tự tại. Trí huệ Ba la mật là thể tách sáng suốt có khả 
năng soi sáng sự vật một cách thấu đáo tinh tường đến nơi đến chốn, 
không thể sai lầm được. 

I. Các Loại Trí Huệ 


Trí huệ như định nghĩa trên là trí huệ của đạo Phật, chứ không phải 


trí huệ phổ thông, thường dùng trong các sự học hỏi hiểu biết, suy 
luận hằng ngày trong đời. 


Theo triết học Phật Giáo, khả năng nhận thức có hai loại: Hiện lượng 
và tỷ lượng. 


1. Hiện lượng: Là sự nhận biết trực tiếp không cần qua trung gian 
suy luận. Hiện lượng lại chia làm hai: 


Chân hiện lượng, là nhận thức trực tiếp mà đúng. 
Tợ hiện lượng, Là nhận thức trực tiếp mà sai 


2. Tỷ lượng: Là sự nhận biết qua trung gian suy luận. Tỷ lượng cũng 
có hai thứ: Chân tỷ lượng, là lốihiểu biết bằng suy luận đúng đắn. 


Tợ tỷ lượng, là lối hiểu biết mà suy luận mà sai lầm. 


Hiện lượng củađịa vị phàm phu rất kém cỏi và phần nhiều là tợ hiện 
lượng. Tỷ lượng của địa vịphàm phu lại còn kém cỏi hơn nữa và 
phần nhiều là tợ tỷ lượng. Đứng về phương diện tính chất, Đạo Phật 


chia trí huệ ra làm hai loại lớn là " Căn bản trí" và " Hậu đắc trí". 


1. Căn bản trí: Căn bản trí, là giác tính minh diệu mà mỗi chúng sinh 
vốn đã có sẵn, nhưng vì bị phiền não che lấp, nên chưa phát chiếu ra 
được.Có thể so sánh căn bản trí như là một chất kim khí quí báu 
(vàng, bạc) đang ở trong trạng tahí khoáng chất, nằm lần lộn với đá 
(phiền não vô minh) 2. Hậu đắc trí: Hậu đắc trí, là trí huệ có được 
nhờ công phu tu tập như trì giới, thiền định v.v...Có thể 


so sánh Hậu đắc trí như chất kim khí (vàng, bạc) được lọc từkhoáng 
chất ra và không còn lân lộn với đất đá, bụi bặm nữa (phiền não, vô 
minh). 


Theo Duy thức học, sau khi đạt đến địa vị Giác ngộ, nghĩa là có được 
"Hậu đắc trí", thì tám thức chuyển thành bốn trí: 


Thức thứ tám, A lại da có tác dụng là chấp trí sanh mạng và chủng 
tử, được đạt đến địa vị vô lậu và biến thành "Đại viên cảnh trí" (trí 
sáng như bức gương lớn và tròn đầy, tượng trưng cho biển cả chơn 
như). 


Thức thứ bảy, Mtạ na có tác dụng là chấp ngã, biến thành "bình đẳng 
tánh trí" (trí có năg lực nhận thức cách bình đẳng, vô ngã của vạn 
pháp). 


Thức thứ sáu, Ý thức có tác dụng là phân biệt, biến thành "Diệu quan 


sát trí" (trí có năng lực quan sát thâm diệu). 


Năm thứ cuối (nhãn thức, nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức) 
biến thành "Thành sởtác trí" (trí có năng lực nhận thức cùng khắp và 
thần diệu) 

II. Làm ThếNào Để Có được trí Huệ? 


Muốn có được trí huệ, đức Phật chế ra nhiều pháp tu. Trong số nhiều 
pháp tu ấy thì "Văn, Tư, Tu" và 


"Giới, Định, Huệ" là những pháp thườngđược nhắc nhở và thực hành 
nhiều nhất. 


Văn, Tư, Tu: Văn, Tư, Tu là ba pháp tu để có được trí huệ: 


Văn huệ: là huệdo tia nghe âm thanh, mắt thấy âm tự của Phật, hay 
qua các kinh điển mà hiểuđược nghĩa lý. 


Tư huệ: là huệdo trí suy nghĩ, tìm tòi, rõ được nghĩa lý, hiểu được sự 
thật. 


Tu huệ: là huệdo tu hành thẻ nghiệm và thể nhập chân lý, mà gíac 
ngộ, chứng được sựthật. 


Văn, tư, tu rất tương quan mật thiết với nhau, hành giả cần phải 
chuyên tu cả ba thứ, không thểbỏ 


qua một thứ nào mà thành tựu được. Hãy nghe Phật dạy: 

" Văn huệ,tư huệ, tu huệ, ba môn khuyết một không được. Nếu ai 
nghe mà không suy nghĩ,thì như 

làm ruộng mà không gieo mạ; nếu suy nghĩ mà không tu, thì như làm 
ruộng mà không tát nước, bừa cỏ, rốt cuộc không có kết quả. Ba huệ 
được đầy đủ thì chứng quả Tam thừa?" (Sa Di thập giới). 

Giới: là lời răn dạy của Phật )xem lại bài Trì giới Ba la mật). 

Định: là thiềnđịnh, giữ cho tâm ý không loạn động, để suy nghiệm 
đến những vấn đề căn bản của Đạo (xem lại bài Thiền Định Ba la 


mật). 


Huệ: là sự phát chiếu của Trí, sau khi đã tẩy sạch phiền não và vô 
minh. 


Giới, Định, Huệtương quan mật thiết với nhau: Do trì giới mà thân 
tâm không loạn động. Do thân tâm không loạn động mà tâm trí được 
Định. Tâm trí khi đã định thì Trí huệ phát chiếu. 


Ngược lại, Trsi huệ phát chiếu thì tâm dễ Định, Tâm đã Định thì Trì 
giới không khó khăn. 


Tóm lại: Giới,định, huệ, đều tương duyên tương quan mật thiết với 
nhau, một cái tăng thì hai cái kia cũng tăng. 


IV. Công Năng Của Trí Huệ 


Như chúng ta đã thấy trong phần chia loại, trí huệ khi đã đạt đến địa 
vị Giác ngộ (tám thức chuyển thành bốn trí) thì công năng, diệu dụng 
của nó rộng lớn vô cùng, không thể nói hết. Tuy thế, để có một quan 
niệm tương đối rõ ràng, chúng ta có thểnêu lên ba công năng chính 
của trí huệ như sau: 1. Dứt trừphiền não: Phiền não là do mê lầm 
phát sinh. Khi trí huệ đã có thì mê lầm phải mất, như khi ánh sáng 
phát ra thì bóng tối tất phải tan biến. Mê lầm đã mất thì phiền não 
tất không còn phát sinh nữa. 


2. Chiếu sáng sự vật: Sự vật bị vô minh che khuất, như màn sương 
sớm che phủ cảnh vật, nay trí huệ 


phát chiếu vào sự vật, chẳng khác gì khi ánh sáng mặt trời lên, thì 
màn sương ất phải tan biến, lúc bấy giờ thực tướng thực tánh của sự 
vật được lộ bày như thật. 


3. Thể nhập chân lý: Khi bị vô minh phủ lấp, ngăn che thì người ta 
với người, ta với vật tưởng như 


riêng biệt, sai khác. Nay nhờ trí huệ soi sáng, thấy rõ được tâm 
cảnhđều chơn không, nên thể nhập được chân lý, giác ngộ hoàn toàn. 


C. Kết Luận 
Gíá trị và công năng của trí huệ lớn lao không thể nói hết. Nó là cứu 
cánh của người Phật tử.Cứu cánh ấy, chúng ta phải cố đạt cho được. 


Trước khi nhập Niết Bàn, đức Phật cũng đã thiết tha khuyên các Đệ 
tử phải trao đồi trí huệ nhưsau: 


" Trí huệlà chiếc thuyền kiên cố chở khỏi biển già, đau, chết; là ngọn 
đèn lớn chói sáng vô minh hắc ám, là liều thuốc hay chữa hết thầy 
bệnh tật, là chiếc búa sắt chặt gãy cây phiền não. Vậy các người phải 


lấy sự nghe, sự suy nghĩ, sự tu tập mà tựtăng ích cho trí huệ mình". 
(Kinh Di Giáo). 


Những lời nhắn nhủ thống thiết của đức Bổn sư, chúng ta không thể 
không ghi nhớ và thực hànhđược.Vả chăng, trong sáu độ Ba la mật 
mà chúng ta đã học trong ba bài kế tiếp này, mục đích cũng chỉ để 
dẫn đến độ thứ sáu là trí huệ, cái mứ c độ cuối cùng của đạo Giác 
ngộ và giải thoát. 


Cầu mong tất cảquý vị Phật tử có được trí huệ để tự độ và tự tha 
đến bên kia bờ giải thoát. 


Tổng Kết Về Lục Ba La Mật 


Đạo Phật là đạo từ bi, mà cũng là đạo giác ngộ. Từ bi thuộc về 
phước, giác ngộ thuộc về huệ.Phướy và Huệ là hai cánh làm cho con 
chim đại bàng là hành giả làm bay thẳngđến bờ giải thoát. Do đó, 
trong kinh thường nói: "Phước, Huệ song tu mới thành ngôi Chánh 
giác". Trong sáu pháp Ba la mật, bố thí và nhẫn nhục thuộc về tu 
phước; thiền định và trí huệ thuộc về tu huệ; còn trì giới và tỉnh tấn 
là hai chất liệu có công dụng kiểm soát và đốc thúc cho việc tu phước 
và huệ được thành tự hoàn toàn. 


Nếu chúng tađem so sánh một cách mộc mạc và đơn giản sáu pháp Ba 
la mật với chiếc thuyền Bát nhã đưa người từ bờ mê đến bến giác, 
thì: Từ bi là thức ăn, nhẫn nhục là nước uống, tinh tấn là cánh buồm 
và chèo, trì giới là bánh lái, thiền định là la bàn và trí huệ là đèn 
đuốc. Sáu thứ ấy đều cần thiết cho người thủy thủ sẽgặp khó khăn 
trong công cuộc hành trình vạn dặm của mình. 


Đứng về một khía cạnh khác để nhận xét giá trị của lục độ, chúng ta 
sẽ thấy như thế này: Bốthí và nhẫn nhục thuộc về bi, thiền định và 
trí huệ thuộc về Trí, còn trì giới và tinh tấn thuộc về Dũng. Một Phật 
tử hoàn toàn phải có đủ ba phương tiện Bi, Trí, Dũng mới mong 
điđến bờ giác ngộ một cách thông suốt và nhanh chóng. 


Vậy trông quí vị Phật tử tại gia cũng như xuất gia, trong khi học và 
hành sáu pháp Ba la mật,đừng nên xem thường một pháp nào. Có 
như thế mới đủ phương tiện nà năng lực đếtự đọ và độ tha, đến nơi 
cùng tột và đúng với ý nghĩa Ba la mật. 

Bài Thứ 9 


Bốn Món Tâm Vô Lượng 


A. Mở Đề 


Đứng về phương diện tuyệt đối, hay chơn như môn, thì tâm của 
chúng sinh hay tâm của Phật cũng vẫn là một, không có rộng hẹp, 
thấp cao, sai khác, ngăn cách. 


Nhưng đứng vềphương diện tương đối hay sinh diệt môn, thì tâm có 
muôn hình vạn trạn, tùy theo chủng tánh của chúng sinh mà có cao 
thấp, rộng hẹp không đồng. Hễ nghĩ đến tham, sân, sỉ, mạn v.v...thì 
tâm trở thành nhỏ hẹp, lớn bé, ngàn sai, muôn khác,cũng như cùng 
một thứ bột mà do người thợ làm bánh, khéo hay vụng mà có bánh 
ngon, bánh đở, bánh tốt, bánh xấu, bánh lạt, bánh mặn v.v...Cho nên 
Tôn cảnh Lục có chép: " Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sinh, tâm 
tạo thiênđường, tâm tạo địa ngục. Tâm vọng động thì ngàn sự sai 
biệt tranh khởi, tâm bình thì thế giới thắn nhiên, tâm phàm thì ba 
món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm 
không thì nhứt đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tự 
mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm 
trong lửa hừng mà uống máu mủ cũng tự mình gây nê, không phải 
trời sanh ra, cũng không phải do đất mà có ". 


Xem thế thì cũng đủ biết tâm là động lực chính để làm cho ta sướng 
hay khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. 


Vậy muốn thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, muốn được quả vị thánh 
nhân, Bồ Tát, chúng ta cần trau giồi cho được một tâm vô cùng rộng 
lớn, một "vô lượng tâm'. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


Vô lượng là gì? Vô lượng nghĩa là nhiều, rộng lớn, không thể lường 
tính được. 


Tâm vô lượng là tâm vô cùng rộng lớn thoát ra khỏi sự ràng buộc của 
các thứ phiền não đê hèn của phàm phu, phá vỡ được các thứ quan 
niệm chấp trước hẹp hòi của Nhị thừa, là tâm có một vùng thương 
yêu rộng lớn có thể bao trùm đến vô lượng chúng sinh, và tìm 
phương cứu cho tất cả. Vô lượng tâm cũng có nghĩa là "Đẳng tâm", 
cái tâm bình đẳng, phổ biến; bình đẳng, vì tâm này chỉ tự 


nhiên, không phân biệt so đo thấp cao, hơn kém; phổ biến, bởi nó 
trang trải mọi nơi chẳng khu biệt, giới hạn. 


Và dĩ nhiên, nhân nào quả nấy: do thi hành bình đẳng, phổ lợi cho vô 
lượng chúng sinh, nên chỉ tâm này có công năng dẫn sinh vô lượng 
phước đức, làm cho sự kiện căn bảnđể cảm thành vô lượng quả 


báo tốt đẹp, ấy là quả vị Bố tát và Phật đà. 


Hơn nữa, tâm này không những làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, 
dẫn sinh vô lượng phướcđức, và tạo thành vô lượng quả vị tốt đẹp 
trong một thế giới và trong một đời, mà còn lan rộng ra đến vô lượng 
thế giới trong vô lượng kiếp sau này, và tạo thành vô lượng chư 
Phật. 


Tóm lại, chữ vô lượng ở đây hàm ngiều nghĩa, vô lượng nhân lành, 
vô lượng quả đẹp, vô lượng chúng sinh, vô lượng thế giới, vô lượng 
đời kiếp, vô lượng chư Phật và BồTát. 


II. Thành Phần Và hành Tướng Của Bốn Món Tâm Vô Lượng 


Tâm vô lượng gồm có bốn phần là: bi vô lượng, từ vô lượng, hỷ vô 
lượng và xả vô lượng. 


1. Bi vô lượng. Bi là lòng thường xót rộng lớn trước những nỗi đau 
khổ của chúng sinh và quyết tâm làm cho dứt trừ những đau khổ ấy. 
Nhưng chúng ta đã học trong khóa thứ ba nói về Tứ đế, cái khổ 


của chúng sinh thật là mênh mông, rộng lớn không thể nói hêt. Nó 
bao trùm cả nhân lẫn quả, cả thời gian lẫn không gian, cả phàm lẫn 
thánh, thật đúng là vô lượng khổ. 


Khổ nằm trong nhân. Trong các kinh điển thường có câu: "Bồ Tát sợ 
nhân, chúng sinh sợquả". Chúng sinh vì không sáng suốt cho nên chÏỈ 
khi nào quả khổ hiện ra mới lo sợ, chứ trong khi đang gây nhân thì 
lại không nhận thấy, mà vẫn cứ thản nhiên như không. Họ đang sống 
trong cảnh khổ mà họ không biết, nhiều khi lại là cho vui. Họ hoan 
hô tán thán và khuyến khích nhau gây khổ mà cứ tưởng là vui, như 
những đứa trẻ quẹt diêm quăng lên mái nhà lá, rồi vỖ tay reo mứng 
với nhau. Vì thiếu sáng suốt cho nên đôi khi họ gây khổ để cứu khổ, 
chẳng khác gì làm chođỡ khát bằng cách uống nước mặn. 


Khổ nằm trong quả. Đã gây nhân quả, thì tất phải chịu quả khổ, đó là 
lẽ tất nhiên. Có ai trông khoai mà được đậu bao giờ? Thế mà người 
đời ít ai chịu công nhận như thế.Người ta oán trời trách đất, rren 
khóc thảm thiết, làm cho cõi đời đã đen tối lại càng đen tối thêm, 
cuộc sống đã khổ sở lại càng khổ sở 


thâm. 


Khổ sở bao tùm cả thời gian. Từ vô thỉ đến nay, cái khổ chưa bao giờ 
dứt, mà cứ trông thêm lên mãi. 


Nó gây nhân rồi lại kết quả, kết quả rồi lai gây nhân, cứ thé tiếp tục 
mãi trong một vòng lẩn quẩn, nmhư bánh xe lăn tròn trên đường 
thiên lý, không bao giờ dừng nghỉ. 


Khổ bao trùm cảkhông gian. Cái khổ không có phương sở và quốc độ; 
ở đâu có vô minh thì ở đó có khổ ! Mà vô minh thì như một tấm màn 
vô tận, bao trùm không chỉ một thế giới khác nữa. Khoảng không 
gian mênh mông vô tận như thế nào, thì nỗi khổ đau cũng mênh 
mông vô tận như thế ấy: Khổ chi phối cảphàm lẫn thánh. Chúng sinh 
ở địa ngục, ngạ quỷ, sauc sanh đã đành là khổ vo cùng, loài người vì 
say đắm nguc dục lạc, và tham sân, sỉ chi phối, nên cũng quay cuồng 
lặn hụp trong biển khổ như còn chư thiên mặc dù không khổ như 
người, nhưng cũng không tránh được cái khổ vì ngũ suy tướng hiện. 
Cho đến các hàng thánh như Thanh Van, Duyên giác, vì còn mê pháp, 
trụ trước Niết Bàn, nên cũng không tránh khỏi nỗi khổ biến dịc sanh 
tử. Xem thế đủ biết nõi khổ thật là lớn lao vô lượng. 


Có được một lòng thương xót lớn lao vô lượng cân xứng với nỗi đau 
khổ vô lượng và có một chỉ nguyện cứu độ tất cả thoát khỏi nỗi đau 
khổ vô lượng, ấy là tâm Bi vô lượng. 


Các vị Bồ Tát nhờ có lòng đại bi nên đã phát tâm bồ đề rộng lớn, thệ 
nguyện độ khắp tất cả.Các Ngài nhận thấy mình có sứ mạng vào 
trong sah tử để hóa độ chúng sinh, nên không chấp trệ ở Niết Bàn. 


Sứ mạng chính của các Ngài là gần gũi chúng sanhđể: 


Làm cho chúng sanh nhận được mặt thật của cõi đời, rõ thế nào là tà 
là chánh, là khổ là vui. 


Làm cho chúng sanh nhận rõ được thân phận của mình mà thôi làm 
các điều ác, chừa các điều tội lỗi. 


Xem như thế đủbiết lòng đại bi chính là động lực chánh để đi đến 
quả vi bỗ tát và Phật. Trongđại hội Hoa Nghiêm đức bồ tát Phổ hiền 
cũng tự nhận và nói như thế này: "Nhơn vì chúng sanh mà khởi lòng 
đại bi. Nhơn lòng đại bi mà phát tâm bồ đề. Nhơn phát tâm bồ đề 
tiến thành ngôi chánh giác". 

Câu nói của Ngài Phổ Hiền đã rõ ràng, không còn nghỉ ngờ gì nữa. 
Phật đã dạy: "Hạt giống Bồ đề, không thể gieo trên hư không, chỉ 
trồng trên đát chúng sinh mà thôi". Vậy, chúng ta là Phật tử, muốn tu 


bồ tát hạnh, tất phải mở rộng lòng Bi, thương xót tất cả, không phân 
chia nhân, ngã, bỉ, thử, và phải phát nguyện độ khắp tất cả, nghĩa là 
phải tu luyện cho có được một lòng Bi vô lượng. 


2. Từ vô lượng. Từ là mến thương và vì mến thương mà gây tạo cái 
vui cho người. Từ vô lượng là lòng mến thương vô cùng rộng lớn, 
đối với toàn thể chúng sanh, và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân 
thật. 


Vui của thếgian sở dĩ gọi là giả tạm, vì cái vui ấy không bền, cái vui 
ấy còn phiền não chỉ phối: khi tham, sân, si, mạn được thỏa mãn thì 
vui, nhưng có bao giờ những thứ dục vọng ấy có thể thỏa mãn được 
hoàn toàn và lâu bền đâu? 


Còn vui xuất thế gian là cái vui chân thật, vì nó lâu bền, thoát ra 
ngoài vòng phiền não của tham, sân, sỉ, mạn; nó không bị dục vọng 
chỉ phối. Cái vui này không ồn ào, sôi nổi nhưng vĩnh viễn nhẹ 
nhàng, vì là cái vui của cảnh giới giải thoát siêu phàm. 


Muốn có được cái vui này, thì trước tiên phải đứt trừ cho hết các khổ 
do phiền não gây ra. Nếu không ngăn chặn được tham,sân, si hoành 
hành, thì chỉ có thẻ có được mmọt cái vui nhất thời giả dối. 


Bởi thế, các vịBồ Tát muốn ban vui cho chúng sanh, thì trước tiên 
phải có lòng từ bi vô lượngnhư đã nói trên, để luôn luôn răn nhắc 
chúng sanh đừng gây tội đìu dắt chúng sanh tránh xa những hố hầm 
nguy hiểm. 


Qua các giaiđoạn ầu tiên ấy rồi, các Ngài mới hướng dẫn chúng sanh 
đi lên con đường quang minh chánh đại, con đường sáng để tiến địa 
vị giải thoát mà hưởng cái vui vĩnh viễn. Nói mọt cách rõ ràng hơn là 
lòng Từ phải đi theo lòng Bi: Bi để chỉnguyên nhân của đau khổ và 
khuyên bảo chúng sanh đừng gây nhân khổ; Từ để chỉrõ phương 
pháp diệt khổ và được vui. 


Tỷ dụ Bồ Tát muốn cho chúng sanh hưởng cảnh Niết Bàn, thì trước 
hết các Ngài chỉ cho biét thế nào là khổ (khổ đế) và đâu là nhơn của 
khổ (tập đế), sau mới chỉ cho thấy cái vui Niết Bàn như thế nào (diệt 
đế). Nếu chúng sanh y theo lời dạy của các Ngài mà thi hành, thì cái 
vui Niết Bàn sẽ xuất hiện. Như 


thế, động lực dạy cho chúng sanh biết khổ đế và tập đế là Bi, còn 
động lực dạy cho chúng sanh biết diệt và đạo đế là Từ. 


Nhưng nói khỏcủa chúng sanh đã là vô lượng, lòng Bi đã là vô lượng, 


thì lòng Từ cũng phải như thế. 


Muốn thành tựu tâm Từ này, Bồ Tát phải dùng đủ phương tiện để 
làm lợi lạc cho chúng sanh. Tựu trung có hai điểm quan trọng sau 
đây mà Bồ Tát không thể bỏ qua trong khi hóa độ chúng sanh là: Tùy 
cơ và tùy thời. 


Tùy cơ: Nghãi là quan sát trình độ căn bản của chúng sanh như thế 
nào rồi tùy theo đó mà dạy bảo. 


Tâm bệnh của chúng sanh vô lượng, nên thuốc pháp của Bồ Tát cũng 
vô lượng. Nhưng chính vì bệnh vô lượng mà thuốc cũng vô lượng 
nên cho thuốc đúng với bệnh là một điều mà chỉ có các vi lương y 
đại tài như Hoa Đà, Biển Thước mới làmđược. 


Các vị bồ tát sở dĩ hóa độ được nhiều chúng sanh là nhờ, ngoài trí 
huệ sáng suốt, còn có một tâm Từ 


vô lượng, không quản khó khăn, không nag] gian nguy, một lòng kiên 
nhẫn vô biên như lụòng kiên nhẫn của người mẹ đối với người con, 
quyết tâm tác thành cho con nên người mới thôi. Nếu không có được 
trí huệ, chí kiên nhẫn và nhất là lòng từ bi vô lượng như các vị bồ tát 
thì kho tránh khỏi cái nạn thối chuyển vì trần sa hoặc. 


Dưới đây là mộtđoạn văn chương trong Kinh Hoa Nghiêm có thể 
chứng minh một cách hùng hồn lòng Từ vô lượng của đức Phổ hiền: 


".,.Hằng thuận chúng sanh là như thế nào? Nghĩa là có bao nhiêu 
chúng sanh ở cõi nước mười phương trong cả pháp giới, hư không 
giới...tôi đêù tùy thuận mà chuyển mọi thứ thừa sự, mọi cách cúng 
dường, như kình cha mẹ, như phụng sự sư trưởng và A La Hán cho 
đến bực như lai đều đồng không khác. Với kẻ bịnh khổ thì làm lương 
y cho họ, với kẻ lạc đường, chỉ lối thẳng cho họ, với kẻ trong đêm 
tối, làm cho họ được sáng lên và với ke nghèo cùng, khiến cho họ 
được gặp của...Bồ Tát làm lợi ích bình đẳng với tất cả chúng sanh 
như thế là vì bò tát nhận thấy rằng tùy thuận chúng sanh tức là tùy 
thuận cúng dường chư Phật nên tôn trọng thừa sựchúng sanh tức là 
tôn trọng thừa sự Như lai..". 


Tùy thời. Tức là thích ứng với thời đại với giai đoạn mà hóa độ 
chúng sanh. Thời gian xoáy vần cuộc thế biến chuyển mỗi khi một 
khác. Thời tiết có khi mưa, khi nắng, thayđổi theo bốn mùa, thì lòng 
người cũng có khi thích cái này khi ưa cái khác. Nếu phương pháp 
hóa độ không biến chuyển, không thay đổi để cho thích nghỉ với 
hàon cảnh, với giai đoạn thì phương pháp dù hay ho bao nhiêu, cũng 


chẳng thu được kết quả gì tốt đẹp. Bồ Tát hiểu rõ như thế, nên khi 
dạy chúng sanh cũng phải theo thời thế, biết khi nào là tượng pháp, 
khi nào mạt pháp để cho giáo phápđược thích hợp với căn cơ. 


Tóm lại, muốn hóa độ chúng sanh một cách có hiệu qủa thì Bồ Tát 
bao giờ cũng không quên haiđiều chính là tùy cơ và tùy thời. Kinh 
"Tâm Địa Quán" cũng có dạy: 


" Các đức Phật chuyển pháp luân, vẫn tùy cơ mà nói pháp, bao giờ 
cũng tránh bốn điều sai lạc; một là nói không phải chỗ; hai là nói 
không phải thời; ba là nói không phải là căn cơ; bốn là nói không 
phải pháp". 


Bởi những lẽtrên nên Bồ Tát trong lúc hóa độ khi thì hiện thân, khi 
thì ẩn thân lúc làm thuận hạnh, lúc lại nghịch hạnh, khi dùng oai 
dũng, lúc lại Từ hòa. Công hạnh của bồ tát sai khác nhiều đến vô 
lượng, nhưng chỉ phát sinh từ một ý duy nhất là tạo cái vui chân thật 
cho chúng sanh. 


Nên nhớ'tạo cái vui chân thật" ở đây, không có nghĩa là tạo ra cảnh 
giới thiên đàng hay cảnh giới cực lạc để cho những chúng sanh thân 
yêu của mình vào hưởng, như người ta ban phép lạ, mà chỉ có nghĩa 
là tạo cho chúng sanh cái mầm an vui chân thật bằng cách thức tỉnh 
dắt dẫn chúng sinh tránh các điều dữ làm các điều lành một cách tích 
cực mạnh mẽ, cho đến khi cái mầm vưi, nhưò các hànhđộng lành ấy 
mà kết quả vui mới thôi. 


Đấy, lòng Từ vô lượng là thế. Như trên đã nói Từ phải đi theo với B. 
Nếu chỉ có Bi không, thìđại nguyện của Bồ tát chưa thành, vì mới chỉ 
cứu hkổ, chứ chưa ban vui. Chúng ta là Phật tử, muốn tu hạnh Bồ 
Tát phải luyện tập cho lòng Từ mở rộng, mở rộng mãi cho đến vô 
lượng vô biên. 


3. Hỷ vô lượng. Hỷ là gì? Nói cho đúng là tùy hỞ, nghĩa là "vui theo". 
"Vui theo" có nhiều cách: Phóng tâm vui theo những cảnh trần: nào 
sắc, nào thanh, nào hương, nào vị, nào xúc, nào pháp..để 


mặc cho nó làm chủ, không biết phẳn giác, không biết tỉnh ngộ mà 
đẹp trừ những hiện hành phiền não, ấy là vui theo dục vọng, theo 
thói quen phóng túng của lòng phàm. 


Vui theo ác nghiệp, như khi thấy một người sát sanh, uống rượu, 
trộm cướp..đáng lẽ ta nên khuyên can mà lại không, còn bằng lòng 
theo họ đi vào con đường ác. Sự vui theoở đây có nghĩa là khuyến 
khích đồng lỏa với kể ác vậy. 


Vui theo những việc nhưon từ phước thiện, như khi thấy người đem 
của ra bố thí, lập nhà thương, ta tán thành, gíup đỡ vui theo với công 
việc của họ.Sự vui theo này là một bước tiến đi đến con đường thiện 
nghiệp. Tuy thế, ta nên phân biệt hai trường hợp tốt sẽ được nhiều 
phước báo, còn nếu không vì lòng thiện, nhưng vì thấy người làm 
thiện được người ta ca tụng, danh tiếng vang lừng mà mình cùng hùa 
theo tán thành, giúp đỡ để được tiếng khen lây, thì không khéo chỉ 
gây thêm ngã ái ngã mạn. 


Khác với những lối vui trên, là những lối vui tầm thường của thế 
gian, hàng Nhị thừa chỈ vưi theo cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh. Thứ vui 
theo này, tuy không có tánh cách trụy lạc ác độc, nhưng theo chánh 
giáo, thì cũng còn hẹp hòi, thiếu lòng Từ bi rộng rãi và chưa phải 
đúng nghĩa "hỷ" vô lượng tâm. Đức Phật còn quở đó là cái vui "Khôi 
thân diệt trí" hay "thu tịch Niết Bàn". 

Chỉ có sự"vui theo" sau đây của Bồ Tát mới đúng với nghĩa tâm Hỷ vô 
lượng. 


Trong khi thật hành phương tiện Từ bi để độ sinh và sau khi công 
hạnh này được kết quả, nhận thấy chúng sinh hết khổ, hưởng vui, 
tâm của Bồ Tát tự nhiên cũng vui theo. Trong luận Đại Thừa Trang 
nghiêm Ngài Trần Na Bồ Tát dạy rằng: "Sự vui này còn nhiều gấp bội 
sự vui của chúng sinh được hưởng". Bồ tát còn xác nhận rằng:"Nếu 
làm chúng sinh được vui, tức làm cho tất cả chư Phật được vui 
mừng". Đó là lời nói của đức Phổ Hiền. 


Nên nhớ cái "Hỷ" của bồ tát có những đặc điểm sau đây: Chẳng 
những không làm cho chúng sinh mê lầm mà còn giác ngộ cái mê và 
được giải thoát. 


Không còn bjbuộc trong vòng vưi tự đắc làm tăng trưởng ngã mạn, 
chấp trước ở thế gian, mà trái lại, làm cho chúng sinh xuất thế. 


Thoát ra khỏi phạm vi tư lợi mà phổ biến và bình đẳng đối với tất cả 
chúng sinh. Tóm lại, sựvui ở đây bắt nguồn từ lòng Từ bi mà phát ra. 
Lòng Từ bi rộng lớn bao nhiêu thì cái "hở" này cũng rộng ớn như 


thế. 


Chúng ta là Phật tử, tu hạnh Bồ tát, chúng ta phải tập cho được cái 
vui trong sạch, giải thoát của các vị bồ tát, chứ đừng quay cuồng 
theo cái vui nhiễm ô ích kỷ, hẹp hòi của phàm phu hay hàng Nhị 
thừa. 


4. Xả vô lượng. Xả là cái gì? Xả là bỏ, không chấp không kể. 


Thói thường, khi chúng ta làm điều gì, nhất là khi được két quả tốt, 
thia hay tự hào, đắc chí đôi khi ngạo nghể kho chịu. Sự bất bình, cãi 
vả xung đột giữa bạn bè thân thuộc hay giữa nhóm này và nhóm 
khác cũng do tánh chấp trước. tự cho là quan trọng ấy. Nguyên nhân 
của tánh nầy là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. 


Phàm phu thì vừa thấy có mình làm (chấp ngã) vừa thấy có công việc 
kết quả mình đạt được (chấp pháp) nên cứ bị trói buộc trong cái giới 
hạn phân chia nhân nãg, bỈ thửvà do đó, không bao giờ thoát được 
cảnh giới phàm phu. 


Còn hàng Nhịthừa tuy đã xả được chấp ngã, nhưng chưa xả được 
chấp pháp. Sau khi nhờ tu tập, các Ngài thoát ly được tam giới chứng 
được quả Hữu dư y Niết Bàn, các Ngài coi như đó là phần thưởng 
xứng đáng của bao công phu tu tập và yên trí nơi cảnh giới sở đắc 
ấy. Do đó, hàng Nhọ thừa vẫn còn bị biế dịch sanh tử. 


Chỉ có các vịbồ tát là những bậc chừn được pháp không, nên đã ly 
khai quan niệm pháp chấp. Khi các Ngài ra công cứu khổ cho chúng 
sinh, thì đó là một sự cảm ứng tự nhiên, giữa các Ngài với chúng 
sinh, các Ngài dùng trí hoàn toàn vô phân biệt để được bình đẳng 
phổ biến theo đồng thể đại bi. 


Chúng sinh có hưởng được vui chăng, Bồ tát không thấy mình là kẻ 
ân nhân chủ động. Trai lại, các Ngài còn thấy chúng sinh là ân nhân 
của mình trên bước đường lợi tha tiếnđến công hạnh viên mãn. 


Bởi thê, lòng Từ, lòng Bi của Bồ Tát thoát khỏi vòng ái kiến và trụ 
trước, túc là xả vậy. Đến như lòng 


"Hỷ" cũng thế, Bồ Tát vui lòng từ bi, thấy chúng sinh được vui chứ 
không phải lối vui tự đắc, vui vì thàh thật tán thán công đức chung 
cùng chư Phật, chư Bồ tát và chúng sinh, chứkhông phải vui vì đắm 
miếng riêng tư. Cho nên tâm tùy hỷ đây cũng hoàn toàn giải thoát, 
nghĩa là cũng thanh tịnh trên tỉnh thần "Xả". 


Như vậy, Xả là một tâmlượng quảng đại cao cả. ở đó, không kiến lập 
một tướng nào. Ke fần Ngài xa đeù bình đẳng, kẻ trí người ngu vẫn 
như nhau, mình và người không khác; làm tất cả mà thấy như 


không làm gì cả; nói mà thấy mình có nói gì cả, chứng mà không 
thấy mình có chứng và quả gì được.Cho nên trong kinh Tú thập nhị 
chương có chép "Niệm mà không chấp nơi niệm mới là niệm, hành 


mà không chấp nơi hành là hành, nói mà không chấp nơi nói mới là 
nói, tu mà không chấp nơi tu mới là tu. Lý hội nghĩa ấy là gần đạo, 
mê mờ không rõ là xa đạo". 

Làm như thế tức là Xả: Xả hết tất cả mới thật là Bồ tát. Nếu còn chấp 
một tướng sì, dù nhỏ nhặt bao nhiêu cũng chưa phải là Bồ tát. Hãy 
nghe trong kinh Kim Cang Phật dạy ông Tu Bồ Đề. "Này ông Tu Bồ 
Đề, nếu có vị Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhưon, tướng chúng sinh, 
tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát". 


Ý nghĩa chữ Xã đã rõ ràng. Bây giờ chúng ta chỉ còn cố gắng tu tập 
dần dần cho được cái tâm xả ấy. 


Thành tựu được cái Xả một cách hoàn toàn cái Xả vô lượng tức là 
chứng quảBồ đề. 


II. Sự đối Trị Của Bốn Món Tâm Vô lượng 


Bốn món tâm vô lượng là bốn trạng thái của Tâm Bồ Tát, nhưng đó 
cũng là bốn pháp tu của những Phật tử tu hạnh Bồ tát. 


Trong mỗi con người đều có hai xu hướng: xu hướng thiện và xu 
hướng ác. Hai xu hướng này cứxung đột nhau luôn: hễ thiện thắng 
thì ác lùi, hễ ác thắng thì hiện lùi. 

Khi lòng Giận hừng hẩy, thì tâm Bi bị lấn. 

Khi lòng sân bừng dậy, thì tâm Từ bị che khuất. 

Khi Ưu não dẫyđầy, thì tâm Hỷ không phát hiện. 

Khi lòng Ái dục còn nặng nề, thì tâm xả không sanh. 

Trái lại, khi tâm Bi lớn mạnh, thì lòng Hận phải yếu mòn. 

Khi tâm từ lan rộng, thì lòng sân phải lùi. 

Khi tâm hỷ bừng lên, thì lòng Ưu não phải dẹp xuống. 

Sự chiến đấu với phiền não cũng như sự chiến đấu với giặc cướp, 
phải tiếp tục mãi cho đến khi toàn thắng mới dừng lại. Nếu chúng ta 
mới chiến thắng vài ba trận đã vội thỏa mãn và dừng nghỉ, thì giặp 
cướp sẽ tai phát và hoành hành trở lại. 


Cũng thế, trong trận chiến đấu của Từ, Bi, HỶ, Xat chống sân, hận, 
ưu, dục chúng ta phải tiếp tục thi hành cho đến toàn thắng, gnĩa là 


Bành trướng các đức từ, bi hỷ, xả chođến vô cùng tận để sân, hận, 
ưu, dục hoàn toàn bị tiêu điệt mới thôi. Một khi bóng tối đang còn, là 
vì ánh sáng chưa mạnh, muốn bóng tối hoàn toàn tiêu tan, thì ánh 
sáng phải đủ sức chiếu soi cùng khắp. Khi từ bi, hỷ xả, đã trở 


thành vô lượng thì phiền não sẽ không còn và hành giả đạt đến quả 
vị Bồ tát. Đó là ý nghĩa "phiến não tức là Bồ đề" mà Ngài Bồ tát Trần 
Na đã dạy trong Luận Đại Thừa Trang nghiêm. 


C. Kết Luận 


Chúng ta thướng nghe quen tai và nói quen miệng bốn tiếng "từ bi hỷ 
xả". Những chính vì "quen" quá mà chúng ta không để ý phân tách ý 
nghĩa sâu xa của nó. Bốn đức tánh ấy có một sự tương quan mật 
thiết và bổ túc cho nhau, thiêu một không được: 


Vì thấy chúng sinh vô cùng khổ sở, nên thương xót chúng sinh. Vì 
thương xót chúng sinh nên ra tay cứu chúng sinh khỏi khổ (Bi). Cứu 
chúng sinh khỏi khổ cũng chưa phải làm xong nhiệm vụ của tình 
thương, nên cần phải tiếp tục làm cho chúng sinh được vưi (Từ). Khi 
chúng sinh hết khổ được vui, mình mới vui được (Hỷ). Nhưng nếu 
cái vui này mà còn vướng ngã mạn, tụ đắc vì tự cho mình đã thành 
tựu những công hạnh lớn lao, thì cái vui ấy trở thành ái dục, dơ bẩn 
nặng nề, kéo hành giäxuống hàng phàm phu. Vậy cái vui ấy cần phải 
là một thứ vui trong sạch, hoàn toàn xa lìa các thứ 


chấp trước như nhân, ngã, bỉ, thử, chúng sinh, Bồtát...(Xả). 


Đó là về phần phẩm, còn nói về phần lượng thì bốn đức tánh này cần 
phải rộng lớn vô cùng, hay nói theo danh từ thường dùng, là phải vô 
lượng. Gó vô lượng mới đủ sức cứu độchúng sinh cũng nhiều vô 
lượng. Có vô lượng mới lấn át tất cả những phiền não và không cho 
chúng có đất sống để tái phát và nhiễu loạn. 

Đó là hành tướng và ý nghĩa của bốn món Tâm vô lượng, hay của 
bốn đức: Đại từ, Đại bi, Đại hỷ, Đại xả, mà chúng ta thường tán thán 
mỗi khi niệm các danh hiệu Bồ tát hay Phật. 

Phải công nhận rằng có được bốn món Tâm vô lượng không phải là 
dễ, mặc dù bốn đức ấy đã nămg sẵn trong bản tánh thanh tịnh của 
chúng sinh. Nhưng cùng đừng thấy khó mà lại chùn chân, lùi bước. 


Có công việc gì được thành công lớn lao, rực rỡ mà dễ dàngđâu? 


Yếu tó quan trọng síup cho sự thành công là sự quyết tam và lòng 


kiên nhẫn. Người tu hành cũng như 


kể trèo núi. Đừng thấy núi cao mà nắn chí, sơn lòng. Trước tiên phải 
lập chí quyết trèo lên trên cho đến chót núi, rồi sau đó tuần tự kiên 
nhãn bước từng bước một, đừng hấp tấp và cũng đừng trễ nải thì 
một ngày kia thế nào cũngđặt chân lên được chót núi cao. 


Người tu hành cũng vậy, hãy phát bốn lời thệ nguyện lớn, ròi cứ 
tuận tự, kiên nhẫn, mà tu tập theo những pháp môn Phật đã chế cho 
đến khi thành tựu mới thôi. 


Cầu mong quí vị Phật tử đều phát tâm dõng mãnh tu bốn món Tâm 
vô lượng. 


Bài Thứ 10 
Ngũ Minh 
A. Mở Đề 


Người Tây phương thường chê đạo Phật là tiêu cực. Thật ra, giáo lý 
của đức Phật như chúng ta đã học trong mấy khóa phổ thông và nhất 
là trong khóa IV này, chứng tổ một tỉnh thần vô cùng tích cực, lợi 
tha, cứu thế. Nhưng trong thực tế, chúng ta pphải công nhận rằng, 
phần đông các nhà hành đạo trong quá khứ; vì thiếu phương tiện và 
khả năng chuyên môn nên chỉ hoằng pháp lợi sinh bằng phương tiện 
nộiđiển, mà không đi sâu vào các ngành sinh hoạt khác của xã hội. 
Do đó, Đạo Phật bị thu hẹp phạm vi hoạt động và mất rất nhiều ảnh 
hưởng trong đời sống đại đa sốquần chúng. 


Nhất là trong thế giới phức tạp ngaỳ nay, mà lòng người bị chỉ phối 
rất nhiều vì những sinh hoạt kinh tế, chính trị văn hóa,...nếu người 
hành đạo cứ giữ những lề lối cũ,không có những phương thức hoằng 
pháp thich hợp với xã hội mới, không có những kiến thức và khả 
năng thích hợp với các ngành hoạt động trong xã hội, thì đạo Phật sẽ 
mất dần ảnh hưởng và không giữ được vai trò lãnh đạo của mình 
nữa. 


Những ý nghĩtrên đây không phải là những phát minh mới mẽ gì của 
chúng tôi, mà chính hơn 2.500 


năm trước, đức Phật đã nghĩ đếùn trong dạy các Đệ tử của Ngài phải 
học Ngũ minh, nếu muốn truyền giáo cho có hiệu quả. 


Vậy Ngũ minh là gì và có tầm quan trọng thế nào? Đó chính là vấn đề 


mà chúng ta sẽ đề cập dướiđây: B. Chánh Đề 


I. Định Nghĩa 


Ngũ minh là gì? Ngũ minh là năm kiến thức người hoằng pháp cần 
phải có, phải hiểu biết. 


Những kiến thứcấy là những kiến thúc nào? Đó là những kiến thức 
về nôi minh, nhân minh, thanh minh, công xão minh và y phương 
minh. 


II Giải Rõ Về Ngũ Minh 


1. Nội minh. Trước tiên, người hoằng pháp phải cần có Nội minh, 
nghĩa là phải có kiến thức về nột điển Phật giáo. 


Muốn hoằng pháp, nghĩa là muốn đem giáo pháp truyền bá trong 
quần chúng để mọi người đeù hưởng sự lợi ích, thì trước tiên mình 
phải tự tìm hiểu giáo lý của đạo Phật cả.Chúng ta đã biết rằng không 
hiểu giáo lý, thì không ai có thể thực hành đúng theo Phật pháp 
được.Những tình trạng lộn xộn, mê tín, lố lăng của Đạo Phật 
ViệtNam, sở dĩ có ra cũng vì người hành đạo thiếu sự am tường giáo 
lý nội điển. Vì không biết rõ nội điển cho nên không biết chủ trương 
chân chính của đạo Phật. Do đó, người ta mới đi sâu vào những hành 
động sai lầm: vàng mã, đồng bóng, cúng sao cúng hạn, dời mả, giết 
hại sing vật để tế Thần tế Thánh, cúng kiến ông bà. 


Muốn cho tình trạng ấy chấm dứt, người hoằng pháp phải tự mình 
thông hiểu giáo điển và truyền bá giáo lý cho tất cả tín đồ. Bao giờ 
cúng nên nhớ rằng đạo Phật chủ trương hiểu rồi mới làm, mà không 
hiểu tức là bị lạc đường lầm nẻo. Đứng ra hướng dẫn tín đồ mà chưa 
hiểu được nôi giáo, là một chuyện nguy hiểm vô chừng. Không ai có 
thể tha thứ được cái thái độ "nhứt manh dẫn quần manh" 


ấy. 


Tăng giới phải là bực thông hiểu giáo lý đã dành. Các bậc cư sĩ đứng 
ra làm Phật sự, điều khiển những tổ chức Phật học cũng không thể 
không hiểu giáo lý. Một tệ đoan mà chúng ta thấy cần pahÏ sửa chữa 
gấp là phải làm thế nào cho những phần tử trong bộ máy của các tổ 
chức Phật học phải là những người có học đạo. 


Chúng ta không thể nào không lo sợ khi thấy những người thiếu học 
Phật, đứng giữ địa vị tỏchức và điều kiện trong một Hội Phật học 
hay một cơ quan giáo dục như gia đình Phật tử chẳng hạn. 


Cho nên người có hoằng pháp có bổ phận phải am tường nội điển. 
Phải tìm hiểu giáo lý hàm chứa trong ba tạng: Kinh, Luật, Luận. Giáo 
lý cao siêu trong ba tạng phân làm ba hệthống rõ ràng: a) Hệ thống 
Bát nhã: Giáo lý chân không chủ trương rằng vạn pháp là không 
thực, để hiển lý tánh chân không. 


b) Hệ thống Pháp tướng: Giáo lý Duy thức chủ trương vạn pháp 
không thực tánh và có là do thức biến hiện ra ngàn sai muôn khác. 


c) Hệ thống Pháp tánh: Giáo lý pháp tánh là dẫn tướng qui tánh, chủ 
trương đạt đến chơn như, các pháp đều do chơn như duyên khởi mà 
có. 


Về mỗi hệ thống giáo lý, có vô số pháp môn để chúng sinh thực hành 
và đạt đến quả vị giác ngộ.Người hoằng pháp cần thông hiểu các hệ 
thống giáo lý và các pháp môn phương tiện để có thể 


xem ra ứng tiếp với xã hội cho hợp tời và hợp cơ. Tóm lại, sựhiểu 
biết về nội điển là điều quan hệ vào bậâc nhất. 


2. Nhân minh. Am tường giáo lý chưa đủ. Muốn trình bày giáo lý ấy 
một cách rỏ ràng, khúc chiết, muốn lập thuyết vững vàng, người 
hoằng pháp cần phải dựa trên một phương pháp luận lý; phương 
pháp luận lý ấy gọi là nhân minh. 


Nhân minh là gì? Là một môn luận lý học của Phật Giáo, chủ trương 
chứng minh lập thuyết bằng 


"Nhân", nghĩa là bằng cách suy cứu đến lý do. 

Bộ sách vĩ đại làm căn bẳn cho Nhân minh học là Nhân minh đai sớ. 
Ở đây, chúng ta tìm hiểu quađại cương để hiểu thế nào là Nhân minh 
mà thôi. 

Một lập luânkđầy đủ theo Nhân minh phải có ba phần: Tôn, Nhân, 
Dụ, gọi là tam chỉ tác pháp. Tôn là chủ trương của mình. Nhân là lý 
do thành lập chủ trương ấy. Dụ là những sự kiện đem ra để chứng 
minh (có thuận và nghịch). Ví dụ: 

Tôn: Ông Nguyễn Văn A phải chết. 

Nhân: Vì ông Nguyễn Văn A đã có kúc bị sanh ra. 


Dụ: Phàm cái gìđó sinh tất phải có chết, như Không Tử, Trần Trọng 
Kim v.v...(đông dụ). Trái lại, phàm cái gì không có sanh tất không có 


chết, như hư không (dị dụ)v.v.. 


Đồng dụ là những thí dụ đồng loại (có sinh có diệt). Di dụ là những 
thí dụ khác loại (không sinh thì không chết). 


Ta thêm một ví dụ khác: 


Tôn: Trò B sẽb] phạt 


Nhân: Vì trò B học bài không thuộc. 


Dụ: Phàm, ai không thuộc bài thì đều bị phạt cả, như trò €, trò ĐƯ"C 
(đồng dụ). Phàm, ai thuộc bài thì đều không bị phạt như trò Mít, trò 
Ôi. 


Ta nhận thấy môn luận lý nhân minh có hơi giống với luận lý học 
hình thức (syllogisme) của phương tây, và lại đầy đủ tỉnh vi hơn 
luận lý học này, vì nó có đủ tính cách diễn dịch và qui nạp. 


Ba phần chính của môn luận thức nhân minh, phải có liên lạc mật 
thiết với nhau. Nhân bao giờcũng quan hệ đến Tôn, phải triệt để có 
tính cách của đồng duvà tuyệt đối không có tính cách của di dụ. Còn 
dụ bao giờ cũng phải dính líu đến Tôn và Nhân. Mỗi phần Tôn, Nhân, 
Dụ muốn đứng vững được, cần phải tránh nhiều lỗi. (Xem quyển 
PHPT khóa IX). 


Học nhân minh có mục đích là biết phán đoán chân ngụy, thuyết 
phục ngoại đạo và đọc được các bộ 


luận về pháp tướng học, bởi vì các Tổ ngày xưa theo lối lập luận này 
trong khi viết các bộ luận kia. 


3. Thanh minh. Đây là môn học về ngữ môn văn tự, về âm thanh và 
về văn học. Sự truyền giáo cũng đã rất cần đến môn học này. Xưa các 
vị Tổ sử muốn đem giáo pháp truyền báở các nước, đã phải thông 
hiểu về các thứ sinh ngữ,đã phải có tài phiên dịch và trước tác. 
Nhiều bộ sách đạo lý lưu truyền đến tận nay mà cũng phải nhận là 
có những giọng văn sáng sủa lưu loát, chính là nhờ ở căn bản về 


thanh minh rất rộng rãi vậy. 


Trong Phật giáo, chỉ có Thiền tông chủ trương không chú trọng mấy 
về văn tự. Các tôn phái khác đều cần đến thanh minh; Người tu học 
cần phải có kiến thức về văn học mới có thể học hiểu giáo lý tu tập; 
nn môn học này. Xưa các vị Tổ sử muốn đem giáo pháp truyền bá ở 


các nước, đã phải thông hiểu về 


các thứ sinh ngữ,đã phải có tài phiên dịch và trước tác. Nhiều bộ 
sách đạo lý lưu truyền đến tận nay mà cũng phải nhận là có những 
giọng văn sáng sủa lưu loát, chính là nhờ ở căn bản về thanh minh 
rất rộng rãi vậy. 


Trong Phật giáo, chỉ có Thiền tông chủ trương không chú trọng mấy 
về văn tự. Các tôn phái khác đều cần đến thanh minh; Người tu học 
cần phải có kiến thức về văn học mới có thể học hiểu giáo lý tu tập; 
người truyền giáo phải có kiến thức về văn họcđể phiên dịch, trước 
tác với các nước Phật Giáo trên hoàn cầu. 


Hiện nay, người Phật tử Việt Nam rất cần đến thanh minh: Phật Giáo 
Việt Namđang đòi hỏi một kho kinh điển bằng tiếng Việt làm tài liệu 
học tập và truyền bá. Như thế các nhà hữu tâm của Phật Giáo phải 
lưu ý đến việc học tập văn chương và ngoại ngữ để có thể kiến thiết 
một nền Phật học bằng quốc văn. 


4. Công xảo minh. Đây là môn học về công nghệ và kỹ thuật: 


Trong công cuộc hành đạo, người tín đồ của Phật Giáo nhận thấy cần 
có đủ điều kiện kinh tế, mới có thể lập ra những cơ quan tu học cho 
Tăng giới, cho cư sĩ, mới có thể thànhđược những tổ chức cứu tế, 
giúp đỡ cho người nghèo đói tật nguyền, thể hiện lòng từ bi bác ái. 
Công nghệ và kỹ thuật mỗi ngày mỗi thêm tiến bộ, người Phật tử cần 
phải học tập để óc những phương tiện hành đạo rộng rãi trong phạm 
vi xã hôi nhân sinh. 


Công nghệ và kỹthuật, nếu chỉ là lợi khí cho sự kinh doanh vụ lợi ích 
kỷ, thì không đáng cho ta phải bận tâm. Công nghệ và kỹ thuật ấy 
tiến bộ chừng nào, thì gây đau khốcho loài người chừng ấy, bởi vì 
chúng sẽ biến ra lợi khí tranh giành, cướp đoạt và bóc lột. Kỹ thuật 
tiến bộ của máy móc, của bom đạn đã là một sự đe dọa ghê ghớm. 


Người Phật tửhọc lấy công nghệ và kỹ thuật rồi đem công nghệ và kỹ 
thuật phụng sự nhân loại, thể 


theo lòng vị tha và bác ái muốn cho muốn loài có hạnh phúc chân 
thực, tránh những tai hạo do dục vọng gây nên. 


5. Y phương minh. Đây là môn học về các phương pháp chữa bệnh. 
Các đức Phật là những nàh lương y, trị cả tâm bệnh và cả thân bệnh 
cho chúng sinh, đức Dược Sư Lưu Ly là một gướng sáng. Thế gian 
này đầy dẫy những bệnh nhân đau khổ về vật chất lẫn tinh thần. 
Những phương thuốc chữa bệnh tinh thần đã đành rằng rất cần 


thiết, nhưng những phương thuốc chữa bệnh về vật chất cũng không 
phải là không quan trọng. Người Phật tử nếu có được những thời giờ 
rảnh rang nên học chuyên môn vềthuốc, để có thực hành một công 
tác xã hội rất thích hợp với lòng từ bi: đó là sự chữa bệnh. Các bác 
sỉc các lương y, nếu là Phật tử thì đã có trong tay một phương tiện 
hành đạo rất quan trọng. Đem sự 


an ủi đến cho người bệnh, nâng đỡhọ trong cơn ốm đau, cử chỉ đó 
thực có thể tiêu biểu được một phần nào tỉnh thần cứu thế tích cực 
của đạo Phật. 


Chúng ta hy vọng rằng sau này Phật Giáo sẽ có được những bệnh 
viện do Phật tử chăm Ngài on, và mỗi một gnôi chùa địa phương, có 
thể có một cơ quan cấp cứu tương trợ cho đồng bào trong những lúc 
nguy biến ngặt nghèo. 


C. Kết Luận: 

Trong thời đại hiện tại, xã hội đòi hỏi một phương thức hoằng pháp 
rộng rãi hơn. Chúng ta không có thể áp dụng những phương tiện nhỏ 
hẹp, mà cần phải mở rộng phàm vi của hoằng pháp theo Đại Thừa 
Phật Giáo; người Phật tử cần phải y lời Phật dạy học Ngũ minh và 
mỗi người sẽ là một chiến sĩ từ 

thiện xã hội, lo xây đắp cho nền Phật giáo tương lai hưng thịnh và 
thực hiện được bảo cứu tế to rộng của đức Bổn sư. 

Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 


htip://www.thuvienhoasen.org 


